Pháp Thế Gian 


1 


ThiềnSưMahãsiSayãdavv 
PHÁP THÊ GIAN 
(Lokadhamma) 




Mahasi Sayadavv 


2 






Pháp Thế Gian 


3 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammãsambuddhassa 
(Thành kín h đảnh lễ Đức TliếTôn,bậc A-la-hán, đấng 
Chánh Biấi Tri.) 

Thiền Sư Mahãsi Sayãdaw 

Pháp Thế Gian 

(Lokadhamma) 



TK Pháp Thông Dịch 


Mahăsi Sayadavv 


4 


Mục Lục 

ThiềnSưMahãsiSayãdaw.1 

PHÁP THẾ GIAN.1 

(Lokadhamma).1 

Tựa.7 

Giới Thiệu.11 

Pháp Thế Gian Là Gì?.13 

LOKADHAMMA.14 

Tám Pháp Thế Gian.15 

Giàu Sang và Hạnh Phúc Là Quan Trọng.19 

Mọi Nguời Đều Thích Các Pháp Tốt.21 

Tốt và Xấu Đi Chung Với Nhau.21 

Ngưòi Ta Thường Hoan Hỷ Kh i Gặp Điều Vừa Ý.22 

Đức Phật và các bậc A-la-hán cũng phải gặp các Pháp Thế 
Gian.24 

Phúc Lành Cao Thượng.26 

Câu Hỏi.27 

Câu Trả Lòi Của Các Vị Tỳ Kheo.28 

Sự Giải Thích Của Đức Phật.29 

Không Thoát Khỏi Khổ.31 




















Pháp Thế Gian 


5 


Yãsa và Ayãsa.31 

Khen và Chê (Nindã và Pasanấ).32 

Hạnh Phúc và Khổ Đau (Sukha và Dukkha).33 

Những Thuộc T ín h Đặc Biệt Của Người Nghe Kin h.34 

Suy Tu về Đuợc Mất, Khen Chê.34 

Thoát Khỏi Khổ.37 

Cách Tốt Nhất Để Giũ Sạch Lo Lắng.38 

Đuợc Danh và Mất Danh.38 

Khen và Chê.39 

Mối Quan Hệ Giữa Khổ Đau Và Hạnh Phúc.40 

Cách Chữa Rất Hiệu Quả.41 

Mất Lọi (alabha) và Đức Phật.43 

Câu Hỏi Của Đức Vua Mỉlanda.48 

Câu Trả Lòi Của Thánh Tăng Nãgasena.49 

Đức Phật Cũng Phải Dùng LúaNgụa.50 

Vua Asoka và Nửa Quả Lý Gai.56 

Đức Phật Cũng Có Lúc Không Ai Theo.57 

Đức Phật Trước Những Lòi Vu Khống.61 

Lòi Buộc Tội của Nàng Cincã.61 

Lòi Buộc Tội Của Sundari.63 

Khổ Thân và Đức Phật.74 

Thoát Khỏi Mọi Khổ Đau.79 

























Mahasi Sayadavv 


6 


Theo Bài Kin h Hạnh Phúc.80 

Tại Sao Gọi Là Như Lai.83 

SayadawU Sĩlãnanda.83 






Pháp Thế Gian 


7 


Tựa 

Pháp Thế Gian (Loka Dhamma) là một bài Kinh rất 
phổ biến trong Phật Giáo. Bài Kinh này đã được Tôn giả 
Mahãsi Sayãdaw giảng giải và viết lại thành sách bằng 
tiếng Miến, sau đó nó đã được dịch và xuất bản sang tiếng 
Anh. Bản dịch do ông u On Pe (bút danh Tet Toe), một 
nhà văn và học giả Anh ngữ nổi tiếng, ông cũng là thành 
viên trong Ban Phiên Dịch của Trung Tâm Mahasĩ Sãsana 
Yeiktha. 

Tạng Kinh phần lớn bao gồm những bài kinh do 
chính Đức Phật thuyết vào những dịp thích hợp khác nhau 
và tạo thành một trong Ba Tạng Kinh Điển (Tipitaka) của 
Phật Giáo. Có thể nói Kinh Tạng giống như một bộ sách 
thuốc vì những bài kinh trong đó được giảng giải họp theo 
những co hội khác nhau và căn co của những người nghe 
khác nhau. 

Trong số những bài Kinh Phật mà ngài Mahãsi 
Sayãdaw thuyết giảng, một số bài đã được dịch sang tiếng 
Anh đặc biệt cho những người quan tâm đến triết học Phật 
giáo. Việc chọn dịch này được thực hiện bởi Ban Phiên 
Dịch của tổ chức Buddha Sãsanã Nuggaha với sự chấp 
thuận cuối cùng của Ngài Mahãsi Sayãdaw. Cũng có một 
số bài Kinh khác được dịch sang tiếng Anh và đang trong 
tiến trình xuất bản. 

về Tôn Giả Mahãsi Sayãdaw 

Tôn giả Mahãsi Sayãdaw sinh năm 1904 tại 
Seikkhun, một ngôi làng trù phú và được nhiều người biết 


Mahasi Sayadavv 


8 


đến với kỹ nghệ dệt tay của nó trong thị trấn Shwebo nổi 
danh lịch sử ở vùng Thượng Miến. Bhaddanta Sobhana mà 
mọi người chúng ta thường gọi là Tôn giả Mahãsi 
Sayãdaw, được xem như một trong những bậc thầy nổi 
tiếng về Thiền Minh Sát cả ở trong nước lẫn ngoài nước. 
Ngài nằm trong số những bậc tôn túc đệ nhất về Giới Định 
Tuệ. 

Nhờ thực hành liên tục và bền bỉ từ khi mới bắt đầu 
thọ giới Tỳ-kheo năm 20 tuổi, Tôn giả Mahãsi Sayãdaw đã 
đạt được nhiều danh hiệu cao quý như: Mahã Therã (Đại 
Trưởng Lão), Sãsãna-dhaja-siri-pavara dhammacariya 
(Pháp Sư Ưu Tú trong Phật Giáo), Agga Mahã Pandita (Đại 
Trí Tuệ). Trong kỳ kết tập Tam Tạng Lần Thứ Sáu 1 , ngài 
đã nổi lên như một bậc thầy và người hướng dẫn lừng danh 
trong lãnh vực thiền Minh sát. Tôn giả Mahãsi Sayãdaw 
còn bở công sức ra để viết lại những bài giảng của ngài 
bằng thứ ngôn ngữ phổ thông hầu giúp những đệ tử của 
ngài có thể hiểu một cách dễ dàng những triết lý cao sâu và 
khó hiểu của pháp, đặc biệt nhấn mạnh đến những bài tập 
Minh Sát thực tiễn sao để mọi người có thể bắt đầu tiến 
hành từng bước cho đến khi đạt đến sự chứng đắc cuối 
cùng của Trí Tuệ (paiĩnã). 

Trong việc phiên dịch những bài Kinh chọn lọc sang 
Anh ngữ Ban Phiên Dịch đã cố gắng hết sức để giữ lại 
phần tinh túy chứa đựng trong kinh và sự chính xác mang 


1 Kỳ Kết Tập Tam Tạng Lần Thứ Sáu được tổ chức vào năm 1954 tại 
Yangoon, Miến Điện. Trong kỳ kết tập này ngài đứng vai trò vấn kinh (hỏi 
kinh), một vai trò tương đương với vai trò của Đại Trưởng Lão Ca-diếp 
trong cuộc kết tập lần thứ nhất. 



Pháp Thế Gian 


9 


tính học thuật của tác giả đồng thời làm cho nó thành một 
bản dịch có thể đọc được đối với mọi người. Tất cả những 
cuốn sách Pháp này được viết bằng loại ngôn ngữ phổ 
thông và giản dị vì lợi ích của người học Phật bình thường, 
giúp họ nắm bắt và hiểu được đầy đủ những khái niệm thực 
của triết học Phật giáo thâm sâu. 

Hy vọng cuốn sách “Pháp Thế Gian” hiện nay sẽ 
đóng vai trò như một người hướng dẫn hữu ích, và đưa ra 
được một cách áp dụng thực tiễn để chuyển hóa những khổ 
đau của cuộc sống vô thường thành hạnh phúc đích thực. 
Nó cũng giới thiệu một phưong pháp dễ dàng để kềm chế 
những tham ái xuất phát từ vô minh và những thôi thúc 1 Ĩ 1 Ù 
quáng bằng phưong tiện hành thiền đon giản vốn sẽ cho 
bạn sự ổn định cần thiết của tâm. Sự thực co bản về cái 
chúng ta gọi là cuộc đời chỉ là hợp thể của Danh và sắc 
(thân và tâm) do nghiệp (kamma) tác thành. Và do đó nó có 
khuynh hướng dẫn đến sự biến hoại, già nua, bệnh tật và 
cuối cùng là chết. Đời người đầy những khổ đau, bất trắc 
và bấp bênh. Đe xử trí những Pháp Thế Gian chắc chắn sẽ 
xảy ra, và để có khả năng chịu đựng những khổ đau và 
giảm thiểu đến mức tối đa những nóng giận, sầu muộn, thất 
vọng, tham muốn và rắc rối mà mọi người đều phải chịu 
khi đã sanh trong cuộc đời này, tập sách Pháp Thế Gian 
này sẽ chứng tở được sự hữu ích của nó. 

Trong tập sách, Tôn giả Mahãsi Sayãdaw đã trích 
dẫn một số những trường hợp và viện dẫn những câu 
chuyện có liên quan trong Giáo Pháp của Đức Phật theo 
cách đon giản và thú vị nhất để thuyết phục người đọc rằng 
khổ không xảy ra với một người không còn dính mắc vào 



Mahasi Sayadavv 


10 


Danh-Sắc và rằng bậc trí, người đã kiểm soát được tâm tính 
và suy nghĩ của mình, có thể chịu đựng được những cuộc 
tấn công của pháp thế gian, hay những thăng trầm của cuộc 
sống vốn chắc chắn sẽ xảy ra. Điều này rõ ràng chỉ ra cho 
thấy kẻ vô văn phàm phu không có tri kiến chân chánh và 
sự yên lắng của tâm trong khi người trí luôn phòng hộ 
những ý nghĩ của mình và thanh lọc những thói xấu khởi 
tâm trong bất kỳ trường hợp nào khi đối diện với những 
thăng trầm của cuộc đời. 

Cầu mong quý vị có thể chế ngự được tự thân đúng 
theo Pháp và có được hạnh phúc. 

Min Swe 

Thư Ký 

Buddha Sãsana Nuggaha Organừati 
Mahãsi Sãsana Yeikth Yangon 



Pháp Thế Gian 


11 


Pháp Thế Gian 
(Lokadhamma) 

Mahãsi Sayãdaw 

Giói Thiệu 

Hôm nay là ngày khởi đầu của Lễ Hội Thingyan 2 
đánh dấu sự chuyển giao từ năm cũ sang năm mới. 
“Thingyan”, một từ Miến bắt nguồn từ Phạn ngữ 
Sankranta, có nghĩa là “Thay Đổi” hay “Chuyển Giao”. 
Mặt trời thay đổi đuờng đi của nó vào cuối của một giai 
đoạn muời hai tháng, và nguời Miến cử hành lễ chuyển 
sang năm mới trong dịp này. Lễ hội giao thừa đánh dấu sự 
chuyển đổi từ tháng Tabaung (tháng 3 DL), tháng cuối 
cùng của lịch Miến sang tháng Tagu (tháng 4 DL), tháng 
đầu tiên của năm theo Miến lịch. 

Lễ hội Thingyan là một lễ hội do những nguời Bà- 
la-môn (brahmimỷ cổ xua bày ra. Hàng năm, cứ vào dịp này, 
những nguời Bà-la-môn thuờng đua ra một lời tiên đoán 
cho năm sắp tới. Trong lời tiên đoán ấy, thuờng xuất bản 
duới hình thức một bản tin gọi là Thagyamin trong tiếng 
Miến, nói rằng Thagyamin, Vua của các Chu Thiên sẽ cỡi 
bò hay một con vật nào đó đi xuống cõi nguời. Thực ra, vị 
Thiên Chủ này chua từng bao giờ đi xuống cõi nguời, đó 
chỉ là những gì nguời Bà-la-môn bày ra mà thôi. Theo niềm 


2 một lễ hội giống như lễ Giao Thừa của Việt Nam. ND 



Mahasi Sayadavv 


12 


tin truyền thống, Mặt Trời thay đổi lộ trình vòng quanh thế 
giới của nó. Tuy nhiên điều này chỉ là một sự giả định. 
Theo khoa học ngày nay, quả đất quay chung quanh mặt 
tròi và nguời ta tin rằng vào cái ngày nhu hôm nay mồi 
năm quả đất hoàn tất một vòng chung quanh mặt trời. Dầu 
sao, hôm nay cũng là ngày khởi đầu của Lễ Hội Thingyan 
đối với nguời Miến để đánh dấu sự chấm dứt của một năm 
cũ và bắt đầu của một năm mới. 

Thời Đức Phật, ở trung Àn Độ, thời điểm đánh dấu 
sự chấm dứt của năm là ngày trăng tròn (rằm) tháng 
Tazaungmon, tháng thứ 8 của lịch Miến thuờng roi vào 
ngày đầu tháng Muời Một. Chúng ta biết rằng năm theo 
lịch Châu Âu thì cuối cùng của một năm sẽ chấm dứt vào 
ngày 31 tháng chạp. Đây là một ngày cố định, không giống 
nhu ngày cuối năm của Miến. Đối với lịch Miến, các nhà 
thiên văn phải tính toán để ấn định ngày cuối năm cho phù 
hợp. Sau đó họ thông báo ngày khởi đầu của Lễ hội Giao 
Thừa (ĩtũngyan) vốn thuờng kéo dài ba ngày, cuối của ba 
ngày đó Năm Mới của Miến bắt đầu. Vào dịp tết này nguời 
Phật tử Miến thuờng giữ bát quan trai giới, hoặc nếu họ 
không thể giữ bát quan họ sẽ giữ cho tâm trong sạch. 
Nguời Miến có phong tục đi chào đón năm mới với một cái 
tâm trong sạch. Sẽ là điều tốt lành cho mọi nguời tại gia cu 
sĩ để giữ bát quan trai giới trong suốt lễ hội Giao Thừa, và 
nếu có thể thì cả vào những Ngày Đầu năm Mới nữa. Theo 
quan niệm của nguời Miến, giữ bát quan và giữ tâm trong 
sạch cũng giống nhu đang vui vẻ tiễn đua một nguời bạn 
cũ và chào đón một nguời bạn mới đến thăm vậy. Chẳng 
những giữ tâm trong sạch là một điều nên làm mà bố thí và 
hành thiền cũng là điều đáng mong muốn đối với mọi 



Pháp Thế Gian 


13 


người nữa. Hành thiền giúp cho tâm bạn trong sạch hon, và 
một trạng thái tâm trong sạch như vậy sẽ tránh được các 
điều xấu và những tai ách mà năm mới có thể đem lại. cầu 
nguyện cho sự bình yên và hạnh phúc của bản thân cũng 
như sự bình yên và hạnh phúc của toàn thế gian nhân ngày 
đầu năm mới là điều đáng được tán dưong. Riêng phần tôi 
(tức thiền sư Mahãsĩ) đóng góp vào dịp tốt đẹp này bằng 
cách thuyết pháp đến mọi người. Hôm nay tôi sẽ thuyết cho 
quý vị nghe một bài pháp mà tựa đề của nó có liên quan 
đến mọi người, mọi chúng sanh trong cuộc đời này, và mọi 
người nên hiểu và thực hành theo. Đó là bài pháp nói về 
“Tám Pháp Thế Gian” (“Lokadhamina"). 

Pháp Thế Gian Là Gì? 

Từ ‘Lokadham’ trong tiếng Miến bắt nguồn từ chữ 
‘Lokadhamma’ (pháp thế gian) trong PãỊi. ‘Loka’ gồm ba 
loại: Sattaloka, Sankhãraloka, và Okãsaloka * 1 2 3 . Sattalokahay 
Hữu Tình Thế Gian có nghĩa là ‘tất cả hữu tình hay tất cả 
chúng sanh’: theo đạo Phật mồi chúng sanh thực sự là một 
thế gian ậoka), hay nói cách khác mồi người đàn ông, đàn 
bà, hay con vật đều là một thế gian. 


3 , 

Ba thê gian (Loka): 

1. Các Hành Thế Gian (Saríkhãraloka), tức là tất cả sắc uẩn, thọ uấn, 
tưởng uấn, hành uân và thức uấn, là pháp bị duyên tạo thành. 

2. Hữu Tình Thế Gian (Sattaloka), là tất cả loài hữu tình noãn sanh, thai 
sanh, thấp sanh, hóa sanh. 

3. Hư không thế gian (Okãsaìoka), là giới hạn phạm vi của cõi sống, phạm 
vi vận hành của thái dương hệ, của các hành tinh, hay địa phận quốc độ 

V.V ... (KTPH, TK Giác Giơi) 



Mahăsi Sayadavv 


14 


Okãsaloka có nghĩa là các cõi sống hay những nơi 
cư trú của các chúng sanh. Vì thế chúng ta có cõi người, cõi 
chư thiên, cõi Phạm thiên, cõi của cư dân thấp kém và bất 
hạnh như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh,...; Các cõi người, 
cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh thì ở trên quả đất; 
còn các cõi của chư thiên và phạm thiên ở trên hư không. 

Sankhãraloka có nghĩa là những hoạt động không 
ngừng của thân và tâm của các hữu tình chúng sanh cũng 
như những thay đổi và chuyển động của các vật vô tình như 
quả đất, cây cỏ, rừng núi, các cõi, nước, lửa và gió, ... 

Nói tóm lại, Sankhãraloka hay các hành thế gian tạo 
thành những tiến trình tiến hóa của danh sắc (nãmarũpa). 

LOKADHAMMA 

Bài giảng hôm nay liên quan đến Thế Gian của các 
hữu tình chúng sanh, sattavã. Vì thế loka trong nội dung 
này có nghĩa là “các chúng sanh” và Dhamma có nghĩa là 
“pháp” hay quy luật. Lokadhamma hay lokadham theo 
tiếng Miến có nghĩa là những hệ quả tự nhiên mà mồi 
chúng sanh phải thọ nhận và bằng lòng với nó.Có hai bài 
kinh nói về pháp thế gian (bkadhamma) mà Đức Phật đã 
thuyết: một bài ngắn và một bài dài. ở đây Tôi sẽ trích dẫn 
những đoạn PãỊi từ bài kinh dài. 

Trích Đoạn PãỊi Từ Kinh Lokadhamma 

Atthime bhikkhave lokadhamme lokam anupari 
vuttantỉ; 


Pháp Thế Gian 


15 


lokosa ime attha ĩokadhamme anu parỉ vuttatỉ. 

“Này các Tỳ-kheo, tám sự thể hiện của pháp thế 
gian luôn đi theo tất cả mọi hữu tình chúng sanh (sattavã), 
hay gọi cách khác là Loka, và tất cả hữu tình chúng sanh 
này cũng luôn đi theo các Pháp thế gian. 

Có tám sự thể hiện của pháp thế gian, và chúng luôn 
đi theo các hữu tình chúng sanh. Neu một nguời đi duới 
ánh nắng mặt trời, cái bóng của nguời ấy luôn luôn đi theo 
anh ta; anh ta không thể ngăn cái bóng không cho đi theo 
anh ta đuợc. Các pháp thế gian này cũng luôn luôn đi theo 
các chúng sanh giống nhu cái bóng vậy. Và theo cách 
tuong tự, các hữu tình chúng sanh cũng luôn luôn đuổi theo 
các pháp thế gian. 

Tám Pháp Thế Gian * 1 2 3 4 5 6 7 8 


4 Tám thế gian pháp ( Lokadhamma ), tám pháp đời, tám thói đời: 

1. Được lợi ( Lãbha ) 

2. Mất lợi (Aỉãbha) 

3. Được danh ( Yasa ) 

4. Mất danh ( Ayasa ) 

5. Chê bai (Nindầ) 

6. Khen ngợi ( Pasamsã ) 

7. Hạ nh phúc ( Sukha ) 

8. Đau khô ( Dukkha ). 

Tám pháp đời (được, mất, vinh, nhục, khen, chê, vui, khổ) này luôn 
xoay chuyến tâm chúng sanh. Có hai mặt thuận cảnh và nghịch 
cảnh. 

Tuy nhiên, có sự khác biệt giữa vị thánh đệ tử và kẻ vô văn phàm 
phu khi đối mặt với tám ngọn gió đời này. 



Mahăsi Sayadavv 


16 


“Thế nào là tám? Được lợi (lãbho), mất lợi (alãbho); 
được danh (yãso), mất danh (ayãsa)', bị chê (nindã), được khen 
( 'pasaimã ); hạnh phúc (suldia) và khô đau (dukkha)” 

Như vậy tám pháp thế gian này gồm bốn cặp: được 
lợi — mất lợi, được danh — mất danh, được khen — bị 
chê, hạnh phúc — khổ đau. Trong đó, bốn là tốt và bốn là 
xấu. Dĩ nhiên, người ta ai cũng thích cái tốt và ghét cái xấu. 

Ở đây, thế nào là Được Lợi Ợãbho)! Được lợi là có 
được những điều vừa ý, vừa lòng, những điều đáng mong 
ước và hữu ích; đối với con người thì đó thường là vàng, 
bạc, kim cưong, đá quý, trâu bò, voi, ngựa, thực phẩm, y 
phục, xe cộ, nhà cửa, đất đai, v.v... Có được những thứ này 
bằng sự lao nhọc hay không cần phải cố gắng, đều tốt, và 
có càng nhiều càng tốt. Như vậy, thành công trong công 
việc mua bán hay trong những phưong tiện sinh sống khác 
là có được đầy đủ lợi lộc (Lãbha), hay được giàu sang. Còn 


Kẻ vô văn phàm phu khi được lợi lộc, được danh, được khen, được 
hạnh phúc thì người ấy không nhận thức tính chất vô thường - khố, 
nên có sự tham đắm hoan hỷ với lợi lộc ấy, và khi bị mất lợi, mất 
danh, bị chê, bị khố thì người ấy khởi lên sầu muộn. Do tâm bị chi 
phối với thuận cảnh và nghịch cảnh như vậy, nó không thoát khỏi 
sanh, già, bệnh, chết. 

Trái lại, một vị thánh đệ tử hiếu pháp, khi gặp thuận cảnh (lợi lộc, 
danh tiếng, được khen, được hạnh phúc), hoặc nghịch cảnh (mất 
lợi, mất danh, bị chê, bị khố), vị ấy khéo tác ý, nhận thức tính chất 
vô thường - khố của sự kiện nên không tham đắm cũng không buồn 
phiền. Nhờ vậy vị ấy đoạn tận tham, sân, si và được thoát khỏi 
sanh, già, bệnh, chết, 


A.IV.157. 



Pháp Thế Gian 


17 


đối với các vị sư, có được bốn món vật dụng — thức ăn, y 
phục, trú xứ, và dược phẩm, là tốt. 

Trái lại, Alãbho có nghĩa là bị mất đi những thứ này 
hoặc bị thất bại trong công việc làm ăn. Thật đáng tiếc nếu 
một người cố gắng làm giàu nhưng thất bại. Có lẽ họ sẽ 
cảm thấy ân hận rằng mình không làm giàu được như 
những người khác. Và còn ân hận hon nữa nếu như họ bị 
mất những gì mình đã sở hữu. Có năm kẻ thù hay năm sức 
mạnh phá hủy trong cuộc sống, và do năm kẻ thù này mà 
tài sản của một người có thể bị thất thoát hoặc bị phá sản. 

Trong hai trường hợp vừa nói, được lợi hay có được 
tài sản là điều ai cũng thích. Dù có được nó bằng phưong 
tiện chân chánh hay gian trá, không thành vấn đề. Kẻ ngu 
thường không quan tâm đến điều này. Không ai muốn bị 
khước từ những gì mình đã từng mong muốn hay khao 
khát; dù là con người ở thời đại ngày nay hay con người ở 
thời đại ngày xưa thì cũng vậy. Mọi người chẳng ai thích bị 
roi vào hoàn cảnh sa sút. 

Yãso 5 có nghĩa là có một người bạn đời, có được 
những bạn bè, những người đồng hành, đệ tử, tùy tùng, và 
nhiều người mà bạn có thể vận dụng quyền lực và ảnh 
hưởng của mình trên họ. 

Ayãso nghĩa là bị mất đi những sự ủng hộ kể trên. 


5 Yãso, thường được dịch là Được danh, nhưng theo cách giải thích của 
ngài Mahãsi thì nó có nghĩa là Có Tùy Tùng và Ayãso là Không Có 
TùyTùng, vì thế chúng tôi sẽ tùy theo ngữ cảnh mà dịch theo một trong 
hai nghĩa đó. 



Mahasi Sayadavv 


18 


Trong cặp pháp thế gian này cũng vậy, mọi người ai 
cũng thích nhận được sự ca tụng hết mình của những người 
đồng hành và đệ tử. Mới đầu, bạn sống độc thân, sau đó lấy 
vợ hoặc chồng, rồi bạn có con cái. Bạn làm việc trong xã 
hội và có bè bạn, người cộng sự và đệ tử, nói chung là 
những người bạn có thể vận dụng sự ảnh hưởng của mình 
trên họ. Bạn thích được sống trong những điều kiện như 
vậy, và sẽ chào đón nhiều người đến với mình thêm nữa. 
Neu bạn bị mất chúng bạn sẽ cảm thấy chán nản. Khi bạn 
không có được tình bằng hữu của những người lẽ ra bạn 
phải kết thân được với họ, hay khi bạn mất đi những người 
từng theo mình hay từng phục tùng mình chắc chắn bạn sẽ 
cảm thấy rất đau khổ. 

Ke tiếp đến cặp Chê ínintlã) và Khen (pasamsã). Nindã 
có nghĩa là bị chỉ trích, nhạo báng và pasamã là được khen 
ngợi và quý trọng. Trong cặp pháp thế gian thứ ba này 
cũng vậy, bạn sẽ không thích bị ai sỉ vả, chế nhạo hay chỉ 
trích. Có thể lời chỉ trích như thế chẳng đáng gì đối với 
bạn, nhưng chắc chắn, bằng cách này hay cách khác, bạn sẽ 
không thích nó. Không ai có thể chịu đựng được sự chế 
nhạo. Neu bạn không có sự nhẫn nại và một tinh thần tha 
thứ bạn sẽ dễ cảm thấy bị tổn thưong, đặc biệt khi sự chỉ 
trích ấy là một sự chỉ trích không đáng. Cũng giống như 
khi để roi cái cây trên một vết thưong, nó sẽ đau rất nhiều. 
Bạn cảm thấy bị tổn thưong nghiêm trọng vì nghĩ rằng 
mình không đáng bị chỉ trích công khai như vậy. 

Đối với những người có một tâm hồn cao thượng, 
nếu sự chỉ trích là xứng đáng, họ sẽ có đủ kham nhẫn để 
tiếp thu nó và suy nghĩ đến những lầm lỗi của họ với thái 



Pháp Thế Gian 


19 


độ bình thản. Tuy vậy, vẫn không ai thích bị chỉ trích hay 
chế nhạo. Không một ai, dù là trẻ hay già. Còn về pasamsã, 
nghĩa là được khen, mọi người ai cũng thích nó. Cho dù 
những lời khen đó lắm khi không đáng và chỉ là sự nịnh 
hót, tâng bốc, người ta vẫn sẽ chấp nhận nó với một nụ 
cười. 

Giàu Sang và Hạnh Phúc Là Quan Trọng 

Cặp thứ tư là giàu sang và nghèo khổ. Trong cặp 
này, giàu sang có hai loại, giàu về vật chất và giàu về tinh 
thần. Nói cách khác, thịnh vượng và hạnh phúc. Hai yếu tố 
này được xem là rất quan trọng. Neu một người có đủ cả 
hai, họ sẽ không cần bất cứ thứ gì khác. Con người luôn 
luôn phấn đấu để có được chúng. Vì thế mà một bậc cổ đức 
đã nói, “Mọi người quanh bạn ai cũng thèm khát giàu 
sang, không biết rằng họ đang mở rộng thêm bế khố vì 
thực sự không ai có thế thành tựu mục đích của mình. ” 
Nhận xét của người xưa thật thích hợp. Giàu sang về vật 
chất và giàu sang về tinh thần, cộng lại được xem như sự 
thành công, vốn là cái mà mọi người ai cũng khát khao và 
cố gắng hết sức để đạt được nó. 

Thoát khỏi những khổ đau thể xác, những bất an 
tinh thần và có được những điều tốt đẹp của cuộc sống hay 
nói cách khác không còn những bất hạnh và lúc nào cũng 
được an vui, hạnh phúc quả thực là điều rất quan trọng. 
Chính vì thế mà con người luôn cố gắng mãi không ngừng 
để có được nó. 


Mahasi Sayadavv 


20 


Chúng ta hãy nhìn thẳng vào vấn đề xem. Thế nào là 
hạnh phúc vật chất và thế nào là hạnh phúc tinh thần? Hai 
loại hạnh phúc này gọi chung là sự Thành Công. Thế nào là 
sự thành công trong cõi nhân loại và thế nào là sự thành 
công trong cõi chư thiên? Có thể nói hai thứ là một. Đe 
thành tựu được nó con người cần phải có một số yếu tố hỗ 
trợ. Họ phải đạt được những lợi ích trong mọi lĩnh vực, như 
ăn ngon mặc đẹp, một mái ấm gia đình, kẻ hầu người hạ... 
Neu bạn được trang bị đầy đủ những yếu tố hồ trợ cho sự 
thành công này có thể bạn sẽ là người giàu sang và hạnh 
phúc. Neu thiếu bất kỳ yếu tố nào, một loại đau khổ nào đó 
sẽ phát sanh. Nhưng liệu có ai được ‘phú cho đầy đủ’ tất cả 
những thứ ấy không? Không, không ai trong cuộc đời này 
được phú cho đầy đủ như vậy. Và để có được những thứ ấy 
con người phải nếm trải rất nhiều đắng cay, ưu phiền, và vì 
thế “biển khổ” luôn được 1 Ĩ 1 Ở rộng thêm là như vậy. 

Đau khổ nói chung là sự khó chịu của thân và những 
nỗi bất hạnh của tâm. Khó chịu của thân gồm những đau 
đớn, bệnh hoạn, đánh đập, tra tấn, hành hạ, tai nạn, ... và 
những điều này cũng giống như sự thiêu đốt của mặt trời 
hay lửa. Tất nhiên, không ai thích chúng; mọi người đều sợ 
chúng. Ke tiếp là những nồi bất hạnh của tâm như sự phiền 
muộn, lo âu, chán ngán, tuyệt vọng, buồn rầu và các loại 
khó chịu của tâm khác. Dĩ nhiên là không ai thích những 
thứ này. Cũng có khi những lời xỉ vả, chế nhạo, quở trách 
của người khác khiến một người cảm thấy không vui. Hoặc 
có những trường hợp người ta bị tước đoạt mất những 
người hay vật mình yêu thích; những trường hợp mất mát 
như vậy cũng khiến họ cảm thấy bất hạnh. Nói tóm lại, 
không ai muốn gặp phải những điều khó chịu ấy và mọi 



Pháp Thế Gian 


21 


người ai cũng sợ chúng. Vì thế bạn phải tỉnh táo để tránh 
những trường họp như vậy. 

Mọi Người Đều Thích Các Pháp Tốt 

Trên đây tôi đã mô tả qua về tám pháp thế gian. Như 
đã nói, mọi người đều thích bốn pháp tốt và ghét bốn pháp 
xấu. Nhưng dù thích hay ghét, mọi người đều phải đón 
nhận cả tám; không ai có thể thoát được chúng, không 
người nào có thể lẩn trốn được chúng. 

Tốt và Xấu Đi Chung Vói Nhau 

Đôi khi người ta có thể đạt được những gì họ muốn, 
hay có thể thành tựu được những mục đích của mình. Song 
cũng có lúc họ không đạt được những gì mình mong muốn, 
và thậm chí có thể mất đi những gì mình đã có. Và, cho dù 
một vài thứ có thể ở lại với bạn suốt đòi, khi chết bạn cũng 
phải bỏ lại chúng. Vì thế, khi bạn có Labha (được lợi), thì 
Alabha (Alabha) cũng sẽ có đi theo bạn. 

Một thời, bạn có thể có vợ (chồng), bạn có thể có 
những bạn bè, người đồng hành và nhiều người theo mình; 
nhưng cũng không ít lần bạn bị mất hết những người ấy. 
Ngay cả Đức Phật, người luôn luôn có một số đông đồ 
chúng theo sau, đôi khi ngài cũng buộc phải sống một 
mình. Vì thế, không ai có thể hy vọng luôn luôn được 
người này người nọ chăm sóc; cuối cùng khi chúng ta chết, 
chúng ta phải bỏ lại tất cả. Yãsa (có tùy tùng) luôn luôn có 
Ayãsa (không có tùy tùng) đi kèm nghĩa là như vậy. 


Mahăsi Sayadavv 


22 


Bạn được khen vì bạn đáng được khen. Được khen 
là tốt nhưng với điều kiện bạn phải thực sự xứng đáng với 
lời khen ấy. Chỉ sau khi bạn đã nồ lực hết sức mình, bạn 
nhận được lời khen, lời khen thực sự chứ không phải lời 
tâng bốc, và bạn buộc phải cố gắng hơn nữa để giữ gìn sự 
quý trọng ấy. Ngay cả như vậy, nếu có người nào hiểu lầm 
hay ghét bạn, hoặc nếu, một điều gì đó xảy ra khiến bạn bị 
chỉ trích hay chê bai, bạn đánh mất sự quý trọng mà bạn đã 
từng nỗ lực để giữ nó. Ngay cả Đức Phật, bậc đã dứt sạch 
những lầm lỗi, cũng còn phải chịu sự chỉ trích và chê bai 
của người khác; nói gì đến những người bình thường như 
chúng ta. Vì thế khen luôn luôn đi kèm với chê. 

Hạnh phúc và đau khổ cũng thế, luôn đi chung với 
nhau. Neu gặp những hoàn cảnh thuận lợi bạn tìm được 
hạnh phúc và thành công, và nếu những hoàn cảnh bất lợi, 
bạn sẽ rơi vào đau khổ. Điều này cũng giống như khi đi bộ. 
Khi đi, mồi lần bạn chỉ đứng trên một chân trong khi chân 
kia phải nhấc lên. Hạnh phúc và đau khổ cũng thay phiên 
nhau như vậy. 


Ngưòi Ta Thường Hoan Hỷ Khi Gặp Điều 

r 


VùaY 


Bạn phải học cách đón nhận các pháp thế gian với 
thái độ nhẫn nại và hiểu biết. Ai không thể kham nhẫn và 
hiểu biết bản chất của các pháp thế gian sẽ vô cùng hoan hỷ 
và kích động khi gặp những điều vừa ý và chán nản, tuyệt 
vọng khi rơi vào cảnh khốn cùng hoặc gặp những điều bất 
lợi. 


Pháp Thế Gian 


23 


Người ta thường đau khổ khi gặp những điều xấu 
Yốn là một sự thể hiện của pháp thế gian. Neu bạn không 
nhận được những món quà của cuộc sống hay bị mất đi 
những gì bạn đã có; nếu bạn bị bở rơi một mình không có 
ai theo; nếu bạn bị chỉ trích hay chê bai; nếu bạn phải chịu 
đựng những chứng bệnh và cảnh cơ cực, bạn sẽ cảm thấy 
đau khổ và buồn chán. Điều này luôn luôn là như vậy. 

Có những trường hợp người ta trở nên điên lọan hay 
phải chết do lâm vào cảnh cùng quẩn, nghèo nàn. Họ cảm 
thấy bị chấn động cực kỳ khi đánh mất tài sản. Theo Kỳ- 
na-giáo Ợainìsm), tài sản là một phần của sự sống đối với con 
người. Cái tội lớn nhất là độc ác với sự sống, và vì tài sản 
tạo thành một phần của sự sống, nên tước đoạt tài sản của 
một người có nghĩa là đã giết chết người đó, vì thế nó được 
xem là một trọng tội. Tài sản, theo niềm tin của tôn giáo 
này, là một yếu tố hồ trợ chính của sự sống, vì thế nếu một 
người bị tước đoạt mất tài sản, cuối cùng họ có thể chết do 
thiếu phương tiện sinh sống trong cuộc đời mà tài sản vốn 
cho họ. Nói rằng tài sản là một phần của sự sống là hoàn 
toàn hợp lý theo luận cứ của họ. Mất lợi (Alãblĩa) có thể giết 
chết một người là như thế. 

Bạn sẽ khổ sở nếu bị tước đoạt mất những người 
đồng hành và tùy tùng. Bạn cảm thấy khó chịu khi bị chỉ 
trích hay chế nhạo, và tính nghiêm trọng của nỗi khổ ấy có 
thể được đo lường bằng sự sắc bén của lời chỉ trích và sự 
thâm thúy của lời chế nhạo. Nồi đau chắc chắn sẽ lớn hơn 
trong trường hợp của sự mưu sát thanh danh. Những bất an 
về thể xác loại nhẹ bạn có thể phớt lờ, nhưng những bệnh 
tật và sự bạc đãi ở những mức độ khác nhau luôn luôn làm 



Mahăsi Sayadavv 


24 


cho bạn không thể chịu đựng được, và đó thường được xem 
là một nồi bất hạnh lớn. 

Đức Phật và các bậc A-la-hán cũng phải gặp 
các Pháp Thế Gian 

Đối với người bình thường, pháp thế gian là sự nếm 
trải chung. Nhưng đối với các bậc Thánh A-la-hán, bậc đã 
tẩy sạch các phiền não kiết sử, cũng phải chịu sự tác động 
của các pháp thế gian mặc dù các ngài có thể đón nhận 
chúng với thái độ tự tại, thản nhiên. Vì thế trong Mangala 
Sutta (Hạnh Phúc Kinh) Đức Phật dạy: 

‘Phutthassa lokadhammehi 
cittam yassa na kampati, 
asokam, virajam, khem am 
Etam mangalanTuttamam’ 

‘Khi xúc chạm việc đời 
Tâm không động, không sầu, 

Tự tại và vô nhiễm 
Là phúc lành cao thượng.’ 

“Tâm của bậc thánh A-la-hán không bao giờ xao 
động khi bị tấn công bởi tám pháp thế gian, vì các ngài 
không còn sầu lo và thất vọng. Trong các ngài không còn 
chút dấu vết của phiền não, vì thế không sự nguy hiểm nào 
có thể xảy đến cho các ngài. Đây quả thực là phúc lành cao 
tột.” 


Đức Phật và các vị A-la-hán dù đã diệt sạch mọi 
phiền não nhưng do vẫn còn sống trong cuộc đời này các vị 


Pháp Thế Gian 


25 


cũng vẫn phải chịu sự tác động của các pháp thế gian 
không sao tránh khỏi. Bao lâu chua nhập Vô Du Niết Bàn, 
các vị vẫn phải chịu sự tác động của các pháp thế gian nhu 
mọi nguời vậy. Tuy nhiên, tâm của các vị không bị ảnh 
huởng khi bị những thăng trầm của cuộc đời tấn công , vì 
các vị có khả năng giữ cho tâm mình vững chắc. Các vị 
không quá vui khi thành công đến cũng không chán 
chuông, thất vọng khi những nghịch cảnh hởi thăm. Không 
chỉ các bậc thánh A-la-hán, ngay cả các bậc Bất-lai cũng có 
thể chịu đựng đuợc những sự tấn công dữ dội của các pháp 
thế gian. Còn các bậc thánh nhập luu và nhất lai, các pháp 
thế gian vẫn ảnh hưởng đến họ đến một mức độ nhất định 
nào đó bởi vì các vị vẫn chua dứt mình ra khỏi những dục 
lạc, lo lắng và sân hận. Đó là lý do tại sao trưởng giả cấp- 
cô-độc (Amthapỉndaka) đã khóc khi mất Sumana Devi, đứa 
con gái thân yêu của mình. Tín nữ Visakha, khi mất một 
trong những đứa cháu nội của bà, cũng thế. Tuy nhiên họ 
hiểu biết pháp và có thể chịu đuợc sự tấn công của số phận 
đến một mức nào đó. 

Nói gì đến các bậc thánh, ngay cả một nguời bình 
thường (pưthujjhana) cũng có thể chịu đựng được sự tấn công 
của các pháp thế gian đến một mức độ nào đó nếu họ 
thường xuyên tư duy trên pháp (dhamma). Đe tự bảo vệ mình 
khởi những quả xấu của pháp thế gian không có cách nào 
khác ngoài tư duy trên pháp mà chúng ta nưong tựa. Tất 
nhiên chúng ta vẫn phải cố gắng hết sức để chiến đấu với 
sự tấn công của các pháp thế gian bằng mọi phưong tiện 
thực tiễn có thể được. Nhưng nếu những nồ lực này thất 
bại, chúng ta nên nuong tựa vào Pháp. 



Mahăsi Sayadavv 


26 


Tuy nhiên, nếu bạn không thể đuơng đầu đuợc với 
các pháp thế gian dù đã áp dụng cách nuơng tựa pháp (đó 
là, hành thiền) bạn nên chấp nhận những cuộc tấn công ấy 
với thái độ buông xả, càng nhiều càng tốt. Bạn nên chấp 
nhận chúng nhu một vấn đề tự nhiên với lòng kham nhẫn 
và chịu đựng. Bạn phải nghĩ rằng những sự thể hiện của 
pháp thế gian là một thực tế hiển nhiên mà ngay cả các bậc 
Thánh nhu Đức Phật cũng phải gặp và chấp nhận. Các bậc 
thánh đã chấp nhận những cuộc tấn công của chúng với 
thái độ kham nhẫn và chịu đựng, chúng ta phải đi theo 
buớc chân của các vị. Trau dồi thái độ chấp nhận này thực 
sự rất quan trọng. 

Phúc Lành Cao Thượng 


Tâm của các bậc thánh A-la-hán không bị ô nhiễm 
khi các pháp thế gian tấn công, vì các ngài đã gột sạch mọi 
phiền não và không còn sợ hãi, các ngài chấp nhận sự tấn 
công của các pháp thế gian với thái độ buông xả. Đây đuợc 
xem là hạnh phúc cao quý nhất trong các hạnh phúc. 

Tất nhiên, mọi hạnh phúc (niangala) đều cao quý, vì 
chúng là phúc lành. Nhung hạnh phúc đặc biệt này đuợc 
xếp hạng cao nhất vì chỉ các bậc thánh A-la-hán mới có 
đuợc đầy đủ. Bậc thánh A-la-hán không bao giờ bị ảnh 
huởng bởi các pháp thế gian, hay nói cách khác truớc 
những thăng trầm của cuộc đời các ngài vẫn giữ đuợc tâm 
an tịnh và vững chắc; và sự vững chắc của tâm này có 
nghĩa là hạnh phúc. Khi thuyết giảng Kinh Hạnh Phúc 


Pháp Thế Gian 


27 


(MangaỉaSutta) Đức Phật đã đặt hạnh phúc này ở cuối bởi vì 
nó là cao quý nhất trong tất cả hạnh phúc. 

Nguòi hành thiền nên cố gắng để có đuợc loại hạnh 
phúc này. Đây là loại hạnh phúc gần gũi với việc hành 
thiền nhất vì khi nguời hành thiền ghi nhận sự sanh và diệt 
liên tục của các pháp (hiện tuợng thân và tâm) và suy xét 
trên tính chất vô thuờng, khổ, vô ngã của chúng, đến một 
lúc nào đó vị ấy nhận ra rằng, suy cho cùng thì không có 
cái gọi là một nguời sống hay một nguòi chết vì sống và 
chết cũng chỉ là sự cấu họp của các uẩn nằm duới sự cai trị 
của vô thuờng, khổ, vô ngã, nhờ đó nguòi hành thiền có thể 
chấp nhận đuợc sự tấn công của các pháp thế gian một cách 
kham nhẫn và hiểu biết. 

Nguợc lại, nguời không hành thiền sẽ nghĩ bản chất 
của các pháp là thuờng hằng, đem lại niềm vui thích; và họ 
cũng sẽ nghĩ thân của họ là chỉnh họ. Vì thế, họ vui mừng 
và phấn khích khi những điều tốt đẹp của cuộc sống đến 
với họ và chán chuông, tuyệt vọng khi những điều xấu đến. 
Đe phân biệt giữa nguời hiểu biết pháp và nguời không 
hiểu biết pháp (dhamma) Đức Phật đặt câu hỏi sau. 

Câu Hỏi 

“Này các Tỳ-kheo, giả sử rằng một kẻ vô văn phàm 
phu được tám pháp thế gian đến thăm, và một bậc thánh 
cũng được các pháp thế gian đến thăm. Sự phản ứng của 
người này và người kia khác nhau thế nào? Những no lực 
(đế chịu đựng sự tấn công) của người nào ưu việt hơn? ” 


Mahăsi Sayadavv 


28 


Ở đây, có hai loại trí tuệ - trí tuệ phát sanh do 
“nghe”, và trí tuệ phát sanh do chứng đắc, PãỊi gọi là 
ãgama suta và adhigama suta. Ãgama suta muốn nói đến 
việc thâu thập thông tin về những lời dạy của Đức Phật. 
Liên quan đến điều này, sự hiểu biết rằng tám pháp thế gian 
là tình trạng chung cho tất cả mọi nguời, không ai có thể 
tránh đuợc, là một loại thông tin đại loại nhu vậy. Tuy mọi 
việc chắc chắn sẽ xảy ra, nhung với sự hiểu biết về danh và 
sắc là vô thuòng, khổ, và vô ngã, nguời có sự hiểu biết sẽ 
không phản ứng nhu những nguòi khác. Tất nhiên đây chỉ 
là sự thâu thập kiến thức đon thuần và đuợc gọi là ãgama 
suta. Trong khi Adhigama suta là sự chứng ngộ sâu xa về 
chân lý, hay sự chứng ngộ Tứ Thánh Đe với Minh Sát Trí. 
Sự chứng ngộ chân lý và ngay cả sự thâu thập kiến thức 
đon thuần cũng là điều cần thiết cho một nguời để trụ vững 
truớc những cuộc tấn công của tám pháp thế gian. Đức 
Phật đã hỏi về sự khác nhau trong phản ứng của một nguòi 
không biết về hai loại suta (nghe) và một nguời đuợc trang 
bị đầy đủ với hai loại ấy là thế nào. 

Câu Trả Lòi Của Các Vị Tỳ Kheo 

Các vị Tỳ-klieo trả lòi, “Bạch Đức Thế Tôn: tất cả 
pháp xuất phát từ Đức Thế Tôn, Bậc mà tất cả chúng con 
nương tựa, và việc giải thích Pháp là dành cho Đức Thế 
Tôn. Do vậy, thật tốt lành thay nếu Đức Thế Tôn thuyết 
pháp, chúng con sẽ lẳng nghe và thọ trì suốt cuộc đời của 
chúng con. ” Điều này có nghĩa rằng các vị Tỳ-kheo đã 
thỉnh cầu Đức Phật cung cấp câu trả lời cho câu hỏi do 
chính Ngài đặt ra. 


Pháp Thế Gian 


29 


Sự Giải Thích Của Đức Phật 

Đức Phật nói rằng kẻ vô văn phàm phu (puthitịịana) 
không đón nhận món quà của sự thành công với ý thức hiểu 
biết rằng món quà này sẽ phải chịu sự thay đổi theo định 
luật tự nhiên của vô thuờng, gây ra khổ đau và rằng nó 
không thuộc về một tự ngã nào cả, thực sự không có gì 
đuợc xem nhu tự ngã của ta, vì tất cả pháp là vô ngã (arntta). 
Nguời ấy đón nhận món quà ấy với sự hoan hỷ, nghĩ rằng 
nó là “của ta”, nó thuộc về “ta”. Nguời ấy không hiểu biết 
về thực tại. Những nguời không hiểu biết như vậy thâu thập 
tiền bạc và bất động sản hoặc bằng sự nồ lực chính đáng 
hoặc có đuợc chúng không phải bằng sự nồ lực chính đáng. 
Họ xem đó là sự thành công. Họ nghĩ tất cả những thứ ấy là 
của họ hay thuộc về họ. Họ không nhận ra rằng những thứ 
ấy, suy cho cùng, không bền vững, không thuờng hằng; 
một ngày nào đó họ sẽ mất chúng, hoặc do lửa cháy, hoặc 
do trộm đạo, hay những thứ ấy rồi cũng sẽ suy tàn, sụp đổ 
do những hoàn cảnh bất lợi và cuối cùng là biến mất. 
Những nguời này không nhận ra rằng chính bản thân họ 
còn không truờng tồn vì bản thân họ đuợc tạo thành bởi 
danh (nãma) và sắc (nìpa) vốn phải chịu sự hoại diệt. Lại nữa, 
họ không nhận ra rằng của cải và bất động sản mà họ đuợc 
sở hữu ấy là nhân sanh ra những lo lắng, suy nghĩ và phiền 
muộn đủ điều. Đây gọi là những kẻ vô văn (không đuợc 
nghe Pháp). Ở những noi Đạo Phật không hung thịnh 
những thông tin nhu vậy rất hiếm. Ngay cả ở Myanmar 
(Miến Điện) cũng vậy, có những nguời không từng đuợc 


Mahasi Sayadavv 


30 


nghe nói đến những điều ấy và do đó họ hoàn toàn không 
hiểu biết ý nghĩa đích thực về những thăng trầm của cuộc 
đời. 


Trong truờng hợp bị mất mát tiền bạc và tài sản, kẻ 
vô văn phàm phu không có khả năng suy nghĩ về tính chất 
vô thường của các pháp và vì lý do đó phải chịu đau khổ. 
Đức Phật tiếp tục giải thích, khi nhận được một món quà 
của cuộc sống kẻ vô văn phàm phu thường đánh mất đi cái 
tâm trong sạch và hiền thiện của họ, và khi bị mất mát tài 
sản tâm họ cũng bị như vậy. Do không nhận ra sự thực vô 
thường của vạn vật họ sẽ cảm thấy hoan hỷ khi tiền bạc và 
tài sản đến. Nhưng sự sở hữu ấy không dẫn đến thiện tâm, 
cũng không tạo co hội cho họ được nghe pháp hay thực 
hành thiền vì họ quá bận tâm trong việc kiếm tiền. Những 
người như vậy sẽ không thể chịu đựng được sự mất mát tài 
sản và họ cũng không bao giờ biết đủ với những gì mình có 
mà luôn cố gắng để kiếm thêm nữa. Neu họ không thể kiếm 
được những gì mình muốn, họ sẽ thất vọng, và nếu họ bị 
mất đi những gì họ đã có họ sẽ cảm thấy chán nản. Không 
có co hội nào cho họ được ở trong trạng thái tâm thiện. Họ 
sẽ phỉ thời giờ quý báu để than khóc những gì đã mất. 

Tất nhiên, mức độ hoan hỷ và buồn khổ của họ đối 
với sự được mất này còn tùy thuộc vào tầm cõ của số tài 
sản họ được hay mất nữa. Do đó, Đức Phật giải thích tiếp, 
người có của cải sẽ cảm thấy vui hoặc buồn khi được hoặc 
mất tài sản, và mức độ của nó tùy theo cách họ định giá trị 
tài sản ấy là bao nhiêu. Họ hài lòng khi kiếm được tài sản 
và giận dữ khi bị mất nó. Và tâm trạng đau buồn về sự mất 
mát của họ thường kéo dài, và âm ỉ lâu hon. 



Pháp Thế Gian 


31 


Không Thoát Khỏi Khổ 

Kẻ vô văn phàm phu, hoan hỷ khi được và than tiếc 
khi mất, sẽ không thoát khỏi tái sanh luân hồi, và như vậy 
người ấy cũng sẽ không thoát khỏi cái khổ của già, chết, 
không thoát khỏi cái khổ của lo lắng, sầu ưu, than khóc và 
các loại bất hạnh khác. Đức Phật nói như vậy. Điều này 
hoàn toàn dễ hiểu. Hoan hỷ khi được và than tiếc khi mất, 
một người không có thòi gian để làm những điều thiện và 
tạo những tâm thiện bởi vì lúc nào họ cũng phục vụ cho 
tham (ỉobha) và sân (dosa). Họ không có thời gian dành cho 
những nồ lực vượt thoát luân hồi và vì thế họ không thể 
thoát khỏi cái khổ của sanh, già và chết. Lo lắng, sầu muộn 
và chán nản là những điều xảy ra thường xuyên đối với 
người mất (tài sản). Và còn có những lo lắng liên quan đến 
việc giữ gìn tài sản không cho bị sứt mẻ, không bị những 
kẻ thù chiếm đoạt mà hậu quả là ăn không ngon, ngủ không 
yên. Đây là những phiền muộn gần kề, và nếu như bạn có 
thể phớt lờ những phiền muộn này, bạn sẽ được nhẹ nhõm 
phần nào. 

Những nhận xét trên đây có thể được áp dụng cho 
trường họp của ba cặp pháp thế gian khác, đó là được danh 
mất danh, được khen bị chê, và hạnh phúc và khổ đau. Tuy 
nhiên chúng ta cũng sẽ bàn đến chúng một cách tóm tắt ở 
đây. 


Yasa và Ayăsa 


Mahăsi Sayadavv 


32 


Kẻ vô văn phàm phu thích được bạn bè và những 
người hầu hạ vây quanh. Khi họ có con cái, cũng như khi 
họ có được những người phục vụ hoặc đệ tử, họ cảm thấy 
hài lòng. Họ nghĩ rằng việc có được quân số đầy đủ như 
vậy là việc lâu dài, bền vững, quên rằng điều này, cũng như 
những sự việc khác trên thế gian, là không bền vững và vô 
thường. Ý niệm về sự thường hằng và khả lạc, suy cho 
cùng chỉ là một ảo tưởng. Con người thường không nhận ra 
điều đó. Có những trường hợp người ta phải chia lìa nhau, 
hay khi vợ, chồng, con cái chết, người ta bị nhấn chìm 
trong sự sầu khổ và thậm chí còn dẫn đến cái chết do nỗi 
đau quá lớn. Họ không có co hội để tạo những tâm thiện 
bởi vì khi họ được (lợi, danh) thì trong tâm họ tham có mặt 
và khi mất (lợi, danh) sân hận và sầu khổ có mặt. Những 
trạng thái tâm bất thiện này cứ luôn luôn nối tiếp nhau sinh 
khởi và họ không có co hội nào để tạo phước. Vì thế, đối 
với họ chỉ có sanh, già, chết và sầu lo được tim thấy mà 
thôi. 


Khen và Chê (Ninda và Pasana) 

Khi bạn nhận được những lời khen bạn vui mừng 
khôn xiết. Khi bạn bị chỉ trích và nói xấu bạn cảm thấy 
chán nản cùng cực. Điều này xảy ra là vì bạn không nhận 
ra rằng khen chê chỉ là những việc thoáng qua, hoàn toàn 
không cố định. Khi bạn vui vì được khen, bạn bị tham áp 
đảo, và khi bạn tuyệt vọng do bị chỉ trích bạn bị sân áp đảo. 
Không có co hội nào cho tâm thiện khởi lên. Khi tâm thiện 
không có, bạn sẽ không thoát khỏi sanh, già, chết và tất cả 
những phiền muộn, sầu ưu đi kèm. 


Pháp Thế Gian 


33 


Hạnh Phúc và Khổ Đau (Sukha và Dukkha) 

Khi bạn đạt được những gì mình mong muốn và có 
thể sử dụng nó, bạn cảm thấy hài lòng và hạnh phúc. Khi 
bạn sung sướng như vậy bạn thường không thấy được rằng 
trạng thái hạnh phúc này là vô thường và sẽ dẫn đến khổ 
đau. Thực sự, hạnh phúc trong những vấn đề muôn thuở 
này luôn làm cho người ta thỏa mãn bởi vì họ đã từng bôn 
ba, làm đủ mọi thứ, và cố gắng hết sức đon giản chỉ để có 
được loại hạnh phúc này. Và quả đúng như thế, nó là một 
loại mê hoặc. Đó là lý do vì sao, có lần một vị chư thiên nọ, 
trong lúc đang thọ hưởng thiên lạc trong Vườn Nandamm, 
đã nói rằng ai chưa từng đến Vườn Nandawun này sẽ 
không biết ý nghĩa của hạnh phúc là gì. Theo vị chư thiên 
này thì Vườn Nandawun là noi đem lại hạnh phúc thực sự. 
Tất nhiên một người suy nghĩ quá nhiều đến những lạc thú 
như vậy chắc chắn sẽ phải ưu sầu khi đưong đầu với Khổ 
(dukkha), đối nghịch của Hạnh Phúc. Lúc đó, hẳn là họ sẽ 
không có đủ khả năng quan sát để thấy rằng mọi sự vật đều 
vô thường và đưa đến khổ đau. Người như vậy thường cảm 
thấy “ta đang khổ” khi gặp khổ và “ta đang hạnh phúc” khi 
họ hưởng hạnh phúc. Vì thế, khi họ đang hạnh phúc, họ bị 
tham áp đảo và khi đưong đầu với khổ, họ bị sân áp đảo. 
Đức Phật nói, người như vậy sẽ không thoát khỏi tái sanh 
và những hệ lụy tất yếu của nó. Nói cách khác, họ sẽ không 
thoát khỏi luân hồi. 

Những điều vừa đề cập là thái độ của kẻ vô văn 
phàm phu khi đưong đầu với tám pháp thế gian, nhưng đối 
với các bậc Thánh A-la-hán đệ tử Phật thì ngược lại, các 


Mahăsi Sayadavv 


34 


ngài hoàn toàn có thể chịu đựng được sự tấn công của các 
pháp thế gian và làm các việc công đức nhờ vậy được giải 
thoát khỏi luân hồi. Đức Phật nói như vậy. 

Những Thuộc Tính Đặc Biệt Của Ngưòi 
' NghelGnh * 


Đối với những người được nghe kinh hay đối với 
các bậc hiền trí và các bậc thánh, khi được mất, khen chê 
đến với họ, họ liền suy tư về bản chất vô thường, khổ, và 
vô ngã của chúng, nhờ vậy họ không bị lay động. Đây là 
chỗ khác nhau giữa một kẻ phàm phu và một bậc thánh 
trong cách phản ứng. Bậc thánh được trang bị đầy đủ với 
kiến thức kinh điển (í 'ãgamasutaị và đồng thời các ngài, nhờ 
hành thiền, đã tự mình chửng ngộ bản chất vô thường, khổ, 
và vô ngã của mọi hiện tượng. Sự chứng ngộ đó là 
Adhigama suta. Nói gì đến bậc thánh, ngay cả một bậc 
thiện trí phàm phu (kaỉyãmpuđỉụịịam) được trang bị với kiến 
thức kinh điển cũng ngộ ra được chân lý sâu sa ấy. Thực sự 
ra, bậc thiện trí phàm phu cũng được kể trong nhóm những 
bậc có giới đức hay các bậc thánh. Ngay cả một người chỉ 
nghe và chấp nhận lời dạy của Đức Phật cũng được gọi là 
đệ tử của Ngài rồi. 

Suy Tư về Được Mất, Khen Chê 

Như vậy, là đệ tử của Đức Phật chúng ta nên suy tư 
về bản chất vô thường của lợi đắc, danh vọng khi chúng 
đến, và cũng nên suy tư trên những phiền hà, lo lắng khi 


Pháp Thế Gian 


35 


phải giữ gìn những tài sản và vật sở hữu ấy. Ở đây, những 
phiền hà này không liên quan đến sự khó chịu hay bệnh 
hoạn của thân mà liên quan đến những ảo tuởng xuất phát 
từ việc huởng lạc và những đau khổ, uu sầu do đuợc, mất 
gây ra. Dukkha hay khổ đề cập ở đây có ba loại: Hành Khổ 
(sankhãra dukkha), Hoại Khô (viparìnãma dukldĩa), Lý Do Khô 
(pãriyãya dukkha). Hành Khổ là kết quả của sự vô thuờng và 
bất toại nguyện của các các pháp đã xảy ra và tình trạng 
hoàn toàn không thể kiểm soát đuợc của chúng. Cái gọi là 
‘Lợi Đắc’ hay ‘đuợc’ trong cuộc sống có thể bị hủy diệt và 
tình trạng dễ bị hủy diệt này là điều không dễ chịu, không 
vừa ý. Và đó gọi là Khổ hay Hành Khổ. Loại thứ hai, Hoại 
Khổ gây ra bởi sụ thay đổi và biến hoại của những vật 
nguời ta đã nhận đuợc. Neu một nguời không tiếp tục có 
đuợc những vật mình muốn hay nếu những cái họ đã nhận 
đuợc bị mất đi hay bị hủy diệt đi, Hoại Khổ này sẽ xảy ra. 
Lý do khổ, thực sự đuợc kể trong loại khổ thứ hai này bởi 
vì nó liên quan đến nguyên nhân của khổ. Vì thế khi bạn có 
đuợc hay nhận đuợc vật gì hãy suy tu trên tính chất vô 
thuờng và có thể bị hoại diệt của chúng. Và lợi đắc có thể 
bị hoại diệt nhu thế nào thì chủ nhân của lợi đắc cũng dễ bị 
hoại diệt nhu vậy. Đây là tu duy đúng hay chánh tu duy. 

Neu bạn có suy nghĩ đúng, bạn sẽ không bị áp đảo 
bởi sự vui thích và thỏa mãn mà những lợi đắc ấy mang lại. 
‘Cảm giác vui thích của nguời có suy tu đúng chẳng bao 
lâu sẽ biến mất; nó sẽ không tồn tại lâu đối với nguời ấy,” 
Đức Phật nói nhu vậy. Theo cách tuong tụ, sầu khổ có thể 
khởi lên trong tâm của nguời có suy nghĩ đúng cũng sẽ chết 
yểu hay không tồn tại lâu. Nguời nhu vậy có thể bình thản 
nói rằng lợi đắc đến khi (đúng thời) chúng đến và lợi đắc đi 



Mahasi Sayadavv 


36 


khi (đúng thời) chúng đi. Nhiều thứ khác nữa có thể sẽ đến 
khi gặp hoàn cảnh thuận lợi. “Ta sinh ra vốn không có gì, 
và bây giờ với những gì ta có, nhu thế đã là đủ,” họ cũng 
sẽ suy tu trên bản chất dễ bị hoại diệt của các pháp nhu 
vậy. 

Chúng ta thử nghĩ xem. Một chiếc bình đất sẽ bể khi 
bị roi nhung một chiếc bình làm bằng kim loại thì không. 
Đó là điều tự nhiên. Chúng ta nên suy xét trên bản chất của 
các pháp và chấp nhận những gì xảy đến với một cái tâm 
an tịnh. Tuy nhiên, có truờng hợp những nguời lớn tuổi sẽ 
trở nên giận dữ khi thấy nguời trẻ làm bể vật gì do đánh 
rơi. Họ thuờng không nhận ra bản chất của các pháp. Hãy 
nhớ rằng một vật đã bể không thể trở lại nguyên vẹn và 
hoàn hảo nhu xua cho dù bạn có than tiếc nó. Vì thế chúng 
ta phải luôn suy tu trên bản chất vô thuờng và khả hoại của 
các pháp và chấp nhận những hệ quả của chúng với một 
thái độ thích hợp mà trong PãỊi gọi là Nhu Lý Tác Ý (yoniso 
manasikãm). 

Neu bạn có thể đón nhận mọi việc khi chúng xảy ra 
với ý thức chấp nhận và thích nghi, bạn sẽ không đau khổ 
nhiều khi bị mất mát. Đối với một phàm nhân cái khổ sẽ 
giảm bớt, đối với bậc thánh nhập luu và nhất lai cái khổ sẽ 
ít hơn, và đối với một bậc A-la-hán thì hoàn toàn không có 
khổ. Nguời nào có thể giữ đuợc tâm mình truớc đuợc mất, 
khen chê nguời ấy sẽ có du thời gian để kiến tạo thiện tâm. 
Khi họ đuợc lợi, họ có thể xua tan tâm trạng vui thích và sở 
hữu bằng cách ghi nhận (với chánh niệm) trạng thái tâm ấy. 
Tuơng tự, họ có thể ghi nhận sự chán nản đang hiện hữu và 
nhờ vậy xua tan đuợc nó khi đuơng đầu với sự mất mát. 



Pháp Thế Gian 


37 


Như vậy, nếu sự chán nản phát sanh, nó sẽ diệt ngay tức 
thời. Và họ sẽ có sự bình yên trong tâm. Đức Phật nói rằng 
người không hoan hỷ khi lợi đắc đến, và buồn tiếc khi mất 
mát xảy ra sẽ không khát khao lợi đắc hay cảm thấy chán 
nản đối với sự mất mát. Người như vậy sẽ hoàn thành công 
việc của họ, đó là hành thiền. 

Thoát Khỏi Khổ 

“Người nào diệt trừ được hỷ ưu như vậy sẽ thoát 
khỏi sanh, già, và chết,” Đức Phật nói. 

Những gì Đức Phật muốn nói ở đây là nếu một 
người không để cho những cảm xúc của mình bột phát khi 
được mất xảy đến, họ có thể cống hiến thòi gian của mình 
cho việc ghi nhận bản chất vô thường, khổ, và vô ngã của 
các hiện tượng tâm vật lý (danh và sắc), và cuối cùng người 
như vậy sẽ đạt đến Niết-Bàn, hoàn toàn thoát khỏi sanh, già 
và chết. Neu vị ấy đắc nhập lưu thánh đạo trí (sotapcamamagga 
nãm), vị ấy sẽ trải qua không hon bảy kiếp tái sanh nữa 
trước khi vị ấy đạt đến trạng thái Niết-Bàn tối hậu, chấm 
dứt luân hồi, không còn tái sanh lại nữa. Đối với bậc thánh 
nhất lai (sakadãganú), tối đa chỉ còn hai lần tái sanh, và đối 
với bậc thánh bất lai (anãgãmi) chỉ một lần hiện hữu nữa 
trước khi đắc Niết Bàn tối hậu. Neu một người trở thành 
bậc A-la-hán trong kiếp hiện tại, vị ấy không còn tái sanh 
lại nữa. 

Người giữ được tâm bất động trước được mất, khen 
chê sẽ thoát khỏi sầu, ưu, và đau khổ; thực sự vị ấy sẽ thoát 
khỏi mọi loại khổ. “Ta nói điều đó là chắc chắn,” Đức Phật 


Mahăsi Sayadavv 


38 


nói. Giải thoát khỏi mọi loại khổ sẽ mang lại sự bình yên 
tâm hồn ngay cả trong kiếp hiện tại này. Nhờ suy tư trên 
bản chất vô thường của những gì bạn được hoặc mất, bạn 
sẽ không bị kích động đến phải buồn khổ, và như vậy sẽ có 
sự bình yên tâm hồn. Chắc chắn, sự bình yên tâm hồn có 
thể đạt được ngay trong kiếp hiện tại này nếu bạn không bị 
lay động bởi các pháp thế gian. 

Cách Tốt Nhất Để Giũ Sạch Lo Lắng 

Đức Phật nói, “Cách để giũ sạch mọi lo lắng, sầu 
muộn, chán nản và than tiếc là thực hành Tứ Niệm Xứ. Đó 
là con đường độc nhất để diệt trừ khổ ưu. 

Tứ Niệm xứ được xem như cách loại trừ khổ tốt 
nhất bởi vì nó là con đường độc nhất để đạt đến quả vị A- 
la-hán, nhờ vậy có được sự giải thoát hoàn toàn khỏi mọi 
loại khổ đau. Đó là lời bảo đảm của Đức Phật. 

Từ trước đến đây chúng ta mới chỉ bàn về cặp pháp 
thế gian thứ nhất, đó là được lợi và mất lợi. Những kết quả 
của việc thực hành tứ niệm xứ đối với ba cặp pháp thế gian 
còn lại cũng tưong tự như vậy. Vì thế tôi sẽ chỉ nói tóm tắt 
về chúng. 

Được Danh và Mất Danh 

(Có Hay Không Có Người Tùy Tùng) 

Đối với một đệ tử Phật được nghe và hiểu biết pháp, 
khi có thêm bạn đồng hành hay người phục vụ, họ luôn 
luôn suy xét đến tình trạng ấy với sự hiểu biết về bản chất 


Pháp Thế Gian 


39 


vô thường, khổ, và vô ngã của chúng. Họ biết rằng không 
phải lúc nào họ cũng có được đông đủ quyến thuộc như 
vậy, và rằng sẽ luôn luôn có những lo lắng về vấn đề gia 
đình, người phục vụ và tùy tùng. Vì lý do này hay lý do 
khác những quyến thuộc này có thể sẽ chia tay họ. Neu một 
người thường xuyên suy xét đến bản chất vô thường của 
mọi hiện tượng như vậy họ sẽ không bị khổ khi những cuộc 
chia ly thực sự xảy ra. Trong mọi trường hợp, họ có thể 
kềm chế được tâm mình và nhò vậy cảm thấy nhẹ lòng. Họ 
sẽ nhận ra rằng tốt hon nên sống một mình bởi vì chỉ lúc đó 
một người mới thoát khỏi những trách nhiệm và gánh nặng. 
Như vậy khi bị bỏ roi một mình, họ sẽ không cảm thấy hối 
tiếc mà, ngược lại, họ thậm chí còn cảm thấy hạnh phúc 
hơn; họ sẽ không bị tác động bởi những sự mất mát, vốn là 
quy luật của thế gian. Khi một người không còn bị sầu khổ 
áp đảo, họ sẽ có thời gian dành cho việc hành thiền và 
thành tựu mục đích giải thoát khỏi mọi khổ đau của mình. 

Khen và Chê 

Cũng vậy, khi bạn nhận được những lời khen, bạn 
phải suy tư trên tính chất vô thường của lời tán dương ấy. 
Bạn phải suy xét đến sự kiện rằng những lời khen ngợi 
dành cho “ta”, suy cho cùng (cái ta ấy) chỉ là các uẩn danh 
và sắc, vì không có cái “ta” nào cả, và rằng sớm muộn gì 
cái “ta” ấy cũng sẽ bị nhổ vào đó với những lời chỉ trích, 
khinh miệt. Bạn phải vững vàng không để những lời khen 
chê làm cho lay động, có như vậy bạn mới tìm được sự 
bình yên tâm hồn. Bạn phải luôn nghĩ tới việc sống một đời 
sống không lầm lỗi để gặt hái được những lợi ích thực sự 


Mahăsi Sayadavv 


40 


của cuộc sống và sẽ không mất mát gì từ những lời chỉ trích 
hay kết tội của người khác. Neu bạn làm được như vậy, bạn 
sẽ không bị tác động quá nhiều bởi những ý kiến của người 
khác và sẽ có thời gian để hành thiền và tìm được lối thoát 
ra khỏi mọi khổ đau. 

Mối Quan Hệ Giữa Khổ Đau Và Hạnh Phúc 

Chúng ta phải luôn luôn suy tư trên hoàn cảnh thuận 
lợi mà mình đang được hưởng theo cách này: “Mặc dù ta 
nay đang được hưởng những gì mình muốn hưởng nhưng 
không phải lúc nào ta cũng sẽ được như vậy, vì khỉ những 
hoàn cảnh bất lợi xảy đến, tất cả những điều đáng mong 
muốn này sẽ biến mắt và lúc đó ta sẽ gặp khó khăn. Bây 
giờ ta còn khỏe và sung túc nhưng hạnh phúc này, suy cho 
cùng, phải chịu sự biến đôi, vô thường, vì thế khỉ hạnh 
phúc biến thành khô đau, ta chắc chắn sẽ khô. Ngay cả lúc 
này, khỉ ta đang được hưởng những điều tốt đẹp của cuộc 
sổng, ta cũng nhận thức được rằng tất cả mọi vật, kê cả 
bản thân ta, đều nằm trong quy luật của vô thường, khô, và 
vô ngã. ” Neu như bạn chuẩn bị cho mình được như vậy 
bạn sẽ ít khổ khi hạnh phúc biến thành khổ đau dưới những 
hoàn cảnh đổi thay. 

Theo cách tưong tự, khi khổ đến, bạn phải suy tư 
trên tỉnh chất vô thường, khổ, và vô ngã của các pháp, và tự 
nhủ rằng khổ sẽ không tồn tại mãi mãi, khi những hoàn 
cảnh thay đổi, hạnh phúc, đối nghịch của nó, sẽ đến. Neu 
hạnh phúc không đến trong kiếp này, chắc chắn nó sẽ đến 
trong kiếp sau vì tất cả pháp đều phải chịu thay đổi, vô 


Pháp Thế Gian 


41 


thường. Ngay cả trong kiếp hiện tại này, những thay đổi 
theo chiều hướng tốt hon cũng sẽ đến do sức mạnh của 
thiện nghiệp bạn đã làm. Neu bạn suy tư như vậy, sự day 
dứt của khổ sẽ không đến nỗi quá gay gắt, và bạn sẽ tìm 
được sự khuây khỏa. Còn nếu bạn biết hành thiền, cứ kiên 
trì ghi nhận cái khổ đang xảy ra, định của bạn sẽ phát triển, 
cái khổ cũng như sự chánh nản sẽ mất dần, và bạn sẽ cảm 
thấy hạnh phúc. 

Cách Chữa Rất Hiệu Quả 

Neu bạn đang chịu đựng những quả khổ do người 
khác làm, hay do bệnh hoạn, hay do điều kiện thời tiết, và 
nếu bạn không có cách chữa nào khác để làm giảm nhẹ sự 
đau đớn và thống khổ này, thì hành thiền trên cái khổ của 
bệnh hoạn nếu không đem lại cho bạn một sự chữa trị hoàn 
toàn thi ít ra nó cũng có thể cho bạn một sự khuây khỏa nào 
đó. Neu sự đau đớn và thống khổ vẫn còn trong thân bạn, 
hành thiền có thể giúp cho tâm bạn nhẹ nhàng hon, bớt đau 
khổ hon. Còn nếu bạn giận dữ hay khó chịu với cái khổ 
thân ấy, tâm bạn cũng sẽ khổ, bạn đã vô tình chồng thêm 
cái khổ tâm lên cái khổ thân. Đức Phật so sánh cái khổ kép 
này như một người bị đâm bởi hai cây gai một lúc vậy. 

Giả sử như một người bị gai đâm vào thịt, anh ta cố 
gắng rút cây gai bằng cách chọc một cây gai khác vào trong 
thịt của mình. Cây gai thứ hai chọc rách thịt nhưng không 
thể rút được cây gai thứ nhất. Khi ấy người này phải chịu 
khổ từ hai cây gai một lúc. Cũng vậy, người không thể ghi 
nhận (với chánh niệm) cái đau của thân (cảm thọ khổ) khi 


Mahasi Sayadavv 


42 


nó khởi lên, sẽ phải chịu hai loại khổ — đó là khổ thân và 
khổ tâm. Nhưng nếu người ấy khéo suy tư trên bản chất của 
cái đau này, người ấy sẽ chỉ bị khổ thân chứ không bị khổ 
tâm hành hạ. 

Loại khổ thân này chỉ là cái đau vật lý, giống như 
cái khổ mà Đức Phật và các vị A-la-hán phải chịu, vì còn 
thân ngũ uẩn vậy. Các ngài cũng phải chịu khổ do những 
quả ngiệp xấu trong quá khứ tác động, do nóng - lạnh, ruồi 
muồi cắn và do các loại thiếu tiện nghi khác gây ra. Mặc dù 
các ngài bị khổ thân, nhưng tâm các ngài vững chắc, nên 
không phải chịu sự khổ tâm. Vì thế thiền là cách chữa tốt 
nhất cho cái đau của thân và khổ. Có những trường hợp 
được chữa lành nhờ phương pháp thiền này đối với những 
người đang phải chịu sự đau đớn khốc liệt gần như chết. 

Người đệ tử Phật được nghe pháp có thể suy tư trên 
bản chất thực của hạnh phúc (sukha) khi nó có mặt, và như 
vậy giữ được mình không để bị sự vui mừng thái quá áp 
đảo. Khi cái khổ (dukkha) đến cũng thế, họ có thể giữ mình 
không để cho khổ áp đảo, và như vậy duy trì được sự quân 
bình của tâm. Chỉ thiền này mới có thể giúp bạn vượt qua 
những thay đổi của pháp thế gian trong cuộc đời. Khi tâm 
bạn được an tịnh và vững chắc bất chấp những cuộc tấn 
công của pháp thế gian, bạn sẽ có cơ hội giữ được trạng 
thái tâm cao quý bằng cách ghi nhận liên tục những thay 
đổi đang xảy ra tại sáu cửa giác quan, và suy tư trên tính 
chất vô thường, khổ, vô ngã của chúng. Hành thiền liên tục 
sẽ giúp bạn phát triển được trí tuệ minh sát (vipassanã 
nãna), và dần dần đạt đến bốn giai đoạn của thánh đạo. 



Pháp Thế Gian 


43 


Như vậy vị ấy được giải thoát khỏi những lưới khổ. Đây là 
lời bảo đảm của Đức Phật. 

Những biến thiên của pháp thế gian thường xảy ra 
trong các cõi sống và không một ai, kể cả Đức Phật, được 
miễn trừ khỏi chúng. Tuy nhiên, Đức Phật có thể đón nhận 
những cuộc tấn công của pháp thế gian với tâm kham nhẫn 
và vững chắc. Chúng ta nên xem đây là tấm gưong và cố 
gắng noi theo. Lẽ tự nhiên, con người thường mong muốn 
những điều tốt đẹp trong cuộc sống và cố gắng hết sức để 
có được chúng, đồng thời họ cũng cố gắng để tránh những 
điều xấu, những đau đớn và thống khổ nhưng không ai có 
thể thoát khỏi những cuộc tấn công của chúng. Và, như đã 
nói, ngay cả Đức Phật cũng không tránh khỏi chúng. Do đó 
chúng ta phải luôn tự nhủ, “Ngay cả Đức Phật cũng không 
thể tránh khỏi những cuộc tấn công của pháp thế gian, làm 
thế nào một phàm nhân như ta có hy vọng làm được điều 
đó chứ?” Nghĩ đến sự kham nhẫn và buông xả của Đức 
Phật khi đón nhận những cuộc tấn công như vậy, chúng ta 
sẽ cố gắng hết sức để noi theo tấm gưong của ngài. Đen 
đây tôi sẽ kể cho các bạn nghe về một số trường họp Đức 
Phật đã phải chịu đựng những quả xấu của pháp thế gian 
như thế nào. 

Mất Lọi (alabha) và Đức Phật 

Có lần Đức Phật sống gần một ngôi làng của người 
Bà-la-môn gọi là Pancasãla. Sở dĩ ngài sống gần đó là vì 
ngài thấy trước rằng năm trăm thiếu nữ của ngôi làng ấy sẽ 
chứng đắc đạo quả nhập lưu. Vào ngày lễ tế sao quan trọng 


Mahasi Sayadavv 


44 


theo truyền thống bà-la-môn hôm ấy, các cô thiếu nữ đuợc 
phép đi ra khỏi làng và đến tắm ở một bến sông. Sau khi 
tắm xong họ quay trở về làng. Đúng lúc đó Đức Phật cũng 
đi vào làng Pancasãla để khất thực. 

Cái tên Pancasãla có nghĩa là “NămNhà”. Ngôi làng 
lúc đầu đuợc thành lập bởi năm gia chủ, sau đó nó đã phát 
triển thành một ngôi làng lớn hon. Vì có năm trăm thiếu nữ 
nên dân số của ngôi làng chắc hẳn không duới hai ngàn 
nguòi và lẽ đuong nhiên phải có cả trăm ngôi nhà hoặc 
hơn. 


Dân làng lúc đó đang bị ảnh huởng của chú thuật 
Ma-Vuơng (Mãra) nên không thể chuẩn bị đồ ăn để đặt bát 
cho Đức Phật. Vì thế Đức Phật không nhận đuợc gì dù chỉ 
là một muỗng cơm. Trên đuờng trở về, Ma-Vuơng hỏi Đức 
Phật, “Này Sa-môn, ông có được gì không? ” Đức Phật nói, 
“Này Ma-vương, có phải ngươi đã ngăn dân làng không 
cho cúng dường thức ăn đến ta? ” Ma-Vuơng nói, “Ngài có 
thích quay trở lại đế đi bát không?’’'’ Tất nhiên ý định của 
Ma-Vuơng lúc này là sẽ xúi giục dân làng chế giễu ngài. 

Lúc bấy giờ năm trăm cô gái từ bờ sông cũng đã về 
đến cổng làng. Họ đảnh lễ Đức Phật và ngồi xuống một bên 
trong khoảng cách thích họp. Ma-Vuơng hỏi Đức Phật, 
“Hôm nay không nhận được đồ ăn, ngài không cảm thay 
buồn sao? ’’ Sở dĩ Đức Phật đến đây là để có đuợc cơ hội 
này qua đó ngài có thể thuyết pháp độ cho năm trăm cô 
thiếu nữ. Vì thế Đức Phật nói, “Này Ma-Vương! Cho dù ta 
không nhận được chút gì đế ăn hôm nay, Ta vẫn sẽ giữ 
được niềm hỷ lạc (pĩtỉ sukha) giống như đại Phạm Thiên 



Pháp Thế Gian 


45 


của cõi trời Quang Âm (Ãbhassara, [^] Quang Âm 
Thiên). ” Sau đó Đức Phật nói lên bài kệ PãỊi sau, đặc biệt 
nhắm vào năm trăm cô thiếu nữ: 

Susukham vata jivãma 
Yesam no natthi Kincanam. 

Pĩtibhakkhã bhavissãma 
De vã ãbhassarã yathã 


"Vui thay chúng ta sống, 

Không gì, gọi của ta. 

Ta sẽ huởng hỷ lạc, 

Nhu chu thiên Quang Ảm." 

“(Chúng ta không có bất kỳ uớc muốn sở hữu nào, 
chúng ta cũng không có sự lo lắng phát sanh do dục vọng 
(rãga) và phiền não (kilesa) nào. Chúng ta sống hạnh phúc 
hôm nay. Giống nhu Phạm Thiên cõi Quang Âm, chúng ta 
sống nhờ hỷ duyệt thực.)” 

Có nguời sát sanh, trộm cắp để kiếm tiền. Có nguời 
làm ăn bằng cách lừa đảo và dối trá. Những nguời nhu vậy 
thuờng nghĩ rằng họ có đuợc hạnh phúc là nhò thành quả 
của những hành động xấu (nghiệp bất thiện) của họ nhung 
thực sự họ đang tạo ra đau khổ vì họ sẽ đi đến địa ngục do 
những hành động xấu ấy. Cho dù một nguời kiếm sống 
bằng những phuong tiện làm ăn luong thiện, cũng không 
thể nói là họ đang kiếm sống một cách thích họp trừ phi 
những nghề nghiệp của họ thoát khởi những mong cầu và 
lo lắng. Còn đối với Đức Phật, không có những tham dục 
phát sanh do mong cầu và lo lắng, cũng không có sân hận 



Mahasi Sayadavv 


46 


phát sanh do bất toại nguyện khi bị từ chối những cái cần 
thiết, hay không có si mê phát sanh do những quan niệm sai 
lầm về tốt xấu, thiện ác. Đức Phật không còn phiền não, 
nhờ vậy ngài giữ đuợc vẻ an tịnh với sự vững chắc của tâm 
bất chấp việc ngài không nhận đuợc chút thức ăn nào ngày 
hôm ấy. Đây thực sự là niềm an lạc phát sanh từ Pháp. Vì 
thế Đức Phật của chúng ta luôn luôn sống an vui bất chấp 
những thử thách cam go. 

Tuy nhiên, nguời ta có thể hỏi liệu Đức Phật có thể 
sống an vui không cần ăn cả ngày đuợc không. Tất cả 
chúng sanh trong cõi dục (kãma vacara) bắt buộc phải có 
bốn điều kiện cần thiết (kamma, citta, utu, ãhãra — nghiệp, 
tâm, thời tiết, và vật thực) để duy trì sự sống, hay để duy trì 
sự hiện hữu của thân vật lý. Ba điều kiện đầu không quan 
trọng, nhung ãhãra hay vật thực là điều kiện đòi hỏi phải có 
một cách chắc chắn nếu một nguời muốn tồn tại. Con 
nguòi phải ăn hai hay ba lần một ngày. Con vật cũng vậy, 
phải đi ra ngoài để kiếm ăn. Trong bốn món vật dụng — y 
phục, vật thực, chồ ở và thuốc trị bệnh, vật thục là quan 
trọng nhất. Có thể nói kiếm ăn là điều phiền phức lớn nhất 
và tất cả mọi chúng sanh đều phải đi tìm thức ăn. Loài kiến 
rất cần cù, chúng đi kiếm thức ăn cả ngày lẫn đêm. Chúng 
không thể giữ đuợc sự an tịnh và ổn định nếu không có 
thức ăn. Khi đuợc hỏi về thức ăn, Đức Phật trả lời rằng, 
giống nhu các vị Phạm Thiên trong cõi Quang Âm, hỷ lạc 
là thức ăn của ngài. 

Các vị Phạm Thiên không ăn uống nhu chúng ta. Họ 
luôn luôn ở trong trạng thái thiền (ịhãna) với hỷ lạc sung 
mãn, và họ sống nhờ hỷ lạc ấy. Hỷ lạc này đuợc phát triển 



Pháp Thế Gian 


47 


cao độ khi họ đạt đến giai đoạn nhị thiền. Trong số các vị 
Phạm thiên đã đạt đến giai đoạn nhị thiền, thì đặc biệt 
Phạm Thiên của cõi tròi Quang Âm có loại hỷ lạc thù thắng 
này. Đó là lý do vì sao Đức Phật nói rằng ngài có thể sống 
hạnh phúc như các vị Phạm Thiên cõi Quang Âm mặc dù 
ngài không có thức ăn để ăn trong ngày hôm đó. 

Hỷ có thể thay thế cho thức ăn. Sự kiện này được 
minh chứng rõ ràng trong thế gian này ở lãnh vực tinh thần. 
Một số người quá vui mừng trước một sự thành công nào 
đó mà họ đã vất vả để hoàn thành và trong lúc niềm vui lớn 
ấy đang kéo dài họ không muốn ăn hay muốn ngủ gì cả. 
Những người cảm thấy hoan hỷ với việc phước thiện nào 
đó mà họ đã làm cũng vậy, có thể bở com hai hoặc ba bữa 
là thường. Những người đang lắng sâu trong thiền có thể 
ngồi yên một hoặc hai ngày không cần đứng dậy ăn uống 
hay đại tiểu tiện. Đức Phật có thể ngồi yên suốt cả tuần khi 
ngài nhập Thánh Quả Định (phala samãpattỉ) hay Diệt Tận 
Định (nirodhci samãpatti). Ngài cũng có thể sống mà không 
ăn trong một ngày rất dễ bằng cách hành Vipassanã. Vì thế 
ngài nói rằng hỷ là thức ăn cho ngài trong ngày hôm ấy. Dù 
câu trả lời ngài đưa ra là để đáp lại câu hỏi của Ma-Vưong, 
nhưng năm trăm cô gái cũng được nghe bài pháp này và tất 
cả họ đều đắc đạo quả nhập lưu. 

Tại sao năm trăm thiếu nữ này trở thành bậc thánh 
nhập lưu chỉ nhò nghe câu trả lời đon giản của Đức Phật 
cho Ma Vưong như vậy Lý do nằm ở chồ, các cô thiếu nữ 
này đã có ba-la-mật đặc biệt. Trong quá khứ họ từng có co 
hội gặp Phật, đảnh lễ và nghe pháp noi ngài. Vì thế, khi 
nghe câu trả lời của Đức Phật (cho Ma Vưong) họ ngập 



Mahăsi Sayadavv 


48 


tràn niềm hỷ lạc cũng như có niềm tin nơi ngài. Xuất phát 
từ sự tin chắc của họ về các đức cao quý của Đức Phật hiển 
hiện trong việc đã diệt trừ mọi phiền não và an trú trong hỷ 
lạc dù bị Ma-Vương tước đoạt mất thức ăn trong ngày hôm 
đó. Họ suy tư trên tính chất vô thường, khổ và vô ngã của 
hỷ lạc ấy và có được trí tuệ minh sát dẫn đến sự chứng đắc 
đạo quả nhập lưu. 

Chúng ta, những người đang đọc cuốn sách này 
cũng có thể có được trí tuệ minh sát và chứng đắc đạo quả 
như vậy nếu chúng ta hình dung được một cách rõ ràng 
khung cảnh đang diễn ra tại cổng làng Pancasala và suy tư 
trên câu trả lời của Đức Phật cho Ma-Vương. Khi ấy, 
chúng ta cũng có thể phát sanh hỷ lạc và nếu chúng ta suy 
tư trên hỷ lạc ấy với tâm minh sát chúng ta có thể đắc đạo 
quả giống như năm trăm cô thiếu nữ của ngôi làng đó vậy. 


Câu Hỏi Của Đức Vua Mỉlanda 


Liên quan tới sự kiện xảy ra tại làng Pancasala, đức 
Vua Milanda đã đặt câu hỏi này cho thánh tăng Nãgasena. 
“Tôn giả luôn luôn nói rằng Đức Phật là người có nhiều 
phước báu, ngài nhận được rất nhiều vật phàm cúng 
dường, nhưy phục, thức ăn, trú xứ và thuốc trị bệnh, bổn 
thứ vật dụng thích hợp cho một vị tỳ-kheo, rồi sau đó Tôn 
giả lại nói rằng Đức Phật có lúc thậm chí còn không nhận 
được dù chỉ một muỗng cơm khỉ ngài đi khất thực trong 
ngôi làng Pancasala. Hai lời tuyên bổ này thực là mâu 
thuẫn nhau. Neu Đức Phật có nhiều phước báu, lẽ ra ngài 
không nên nói có lúc ngài không nhận được dù một muỗng 


Pháp Thế Gian 


49 


cơm. Nếu Đức Phật đã không nhận được dù chỉ một muỗng 
cơm như vậy, không nên nói rằng Đức Phật có nhiều 
phước báu. Tôn giả Nãgasena, xỉn ngài vui lòng giải thích 
sự không nhất quán này cho trẫm hiếu. ” 

Câu Trả Lòi Của Thánh Tăng Nãgasena 


“Tâu Đại vương Milanda, nói rằng Đức Phật là 
người có nhiều phước báu là điều chỉnh xác. Và cũng chỉnh 
xác khi nói rằng Đức Phật không nhận được gì dù chỉ là 
một muỗng cơm ở làng Pahcasala. Nhưng sự kiện ngài 
không nhận được gì tại làng Pahcasala không chứng minh 
rằng Đức Phật đang trong tình trạng thiếu thổn. Giống 
như, chúng ta không thê nói: một người dân quê kia đi đến 
cung điện của nhà vua cùng với món quà là một chai mật 
ong hay một tô ong. Người lỉnh gác cửa cung điện nói với 
người dân quê: Giờ này không phải là giờ Đức Vua tiếp 
khách. Cút đi nếu không ta sẽ tong giam ngươi bây giờ. ” 
Người dân quê quả sợ hãi và bỏ đi đem theo món quà mà 
ông có ỷ định dâng cho đức vua. Đức vua kế như bị tước 
đoạt mất món quà này, nhưng liệu điều đó có nghĩa rằng 
đức vua đã rơi vào tình trạng thiếu thổn không? 

“Cũng vậy, Đức Phật có nhiều phước báu nhưng 
trong trường họp này, Ma- Vưong hành xử giong như người 
gác cửa của đức vua, đã ngăn dân làng không cho đặt bát 
đến ngài. Liệu điều đó có chứng tỏ rằng Đức Phật rơi vào 
tình cảnh thiếu thon không? Đại Vương không nên nghĩ 
như vậy. Ngoại trừ ngày hôm đó, Đức Phật, suốt bổn mươi 
lăm năm, tức hơn mười sáu ngàn bổn trăm ngày, có rất 


Mahăsi Sayadavv 


50 


nhiều món quà đã được cúng dường đến ngài mỗi ngày. Vì 
thế, nói rằng Đức Phật có nhiều phước báu ỉà chỉnh xác. ” 
Tôn giả Nãgasena đã nói như vậy để trả lời câu hỏi của 
Đức Vua. 

Chúng ta phải biết rằng, nhờ bố thí ba-la-mật (dãna 
pãrami) mà Đức Phật đã hoàn thành trong suốt bốn a-tăng- 
kỳ và một trăm ngàn đại kiếp trước, ngài có một lượng 
phước báu to lớn gồm đủ mọi loại. Tuy nhiên, trong ngày 
hôm ấy, ít nhất ngài cũng phải chịu sự thiếu thốn do âm 
mưu đen tối của Ma-Vưong. Ngài đã đưong đầu với giai 
đoạn aỉabha (mất lợi) của pháp thế gian một cách vui vẻ 
trong thời gian ngắn đó. Còn đối với hàng phàm phu chúng 
ta, pháp thế gian bất lợi sẽ đến thăm chúng ta không ngừng. 
Neu chúng ta có thể đi theo dấu chân của Đức Phật với 
niềm tin lớn noi ngài và trau dồi đức tính nhẫn nại để chịu 
đựng những cuộc tấn công của nghịch cảnh chúng ta sẽ 
lắng dịu được những day dứt của khổ đến một mức nào đó. 

Đức Phật Cũng Phải Dùng Lúa Ngụa 

Mười hai năm sau khi thành Đạo, có lần Đức Phật đi 
đến thị tứ Veranịa, một vùng đất ở phía Tây Ản Độ. Ngài 
ngồi dưới một bóng cây gọi là cây Naleru cách thị tứ ấy 
không xa. Cái cây được đặt tên theo tên của thần dạ-xoa 
chiếm hữu cây đó. Cũng như ở Miến Điện chúng ta có một 
số cây mà người ta nói là có phi nhân ở và được gọi theo 
tên của phi nhân ấy vậy. Cùng đi với Đức Phật có năm trăm 
vị Tỳ-kheo. 


Pháp Thế Gian 


51 


Lúc bấy giờ một người Bà-la-môn nọ, là cư dân của 
thị tứ ấy, đi đến chồ Đức Phật và đưa ra những lời buộc tội 
ngài, Đức Phật nhân dịp này thuyết cho ông ta nghe một 
bài pháp, và ông ta đắc đạo quả nhập lưu. Sau đó nguời Bà- 
la-môn thỉnh Đức Phật nhập hạ tại thị tứ của mình. Đức 
Phật nhận lời, và cùng với năm trăm vị Tỳ-kheo an cư mùa 
mưa tại đó. 

Người Bà-la-môn ở Veranja thỉnh Đức Phật an cư 
mùa mưa tại đây nhưng ông ta lại không xây dựng một tịnh 
xá cho ngài. Do đó năm trăm vị Tỳ-kheo phải tìm noi trú ấn 
ở bất cứ chồ nào có thể được gần cây đó. Cũng may năm 
đó một đợt hạn hán kéo dài nên các vị Tỳ-kheo không bị 
phiền phức do mưa làm ướt. 

Trong khi ở tại đó, Ma-vưong đã làm những điều ác 
của y. Ông khiến cho cư dân sống trong phạm vi một do- 
tuần (khoảng 6 miles) quanh đó không biết đến (sự hiện 
diện) Đức Phật, và chúng tăng. Ngoài ra còn có một nạn 
đói. Bản thân cư dân ở đó cũng chỉ được cung cấp thức ăn 
theo khẩu phần. Thòi bấy giờ sự thông tin liên lạc tệ đến 
nỗi việc phân phối hàng hóa cũng gặp phải tình trạng thảm 
họa. Nhiều người chết đói. Không ai trong thị tứ cúng 
dường thức ăn cho chư Tăng. 

Lúc bấy giờ năm trăm người buôn ngựa từ vùng 
Kashmir phía Bắc Ản Độ cũng đi đến thị tứ đó. Vì có nạn 
đói nên không ai mua ngựa, trong khi đó ở quê nhà của họ 
mùa mưa đã đến, nên họ buộc phải ở lại. Những người 
thưong buôn này muốn dâng cúng vật thực đến Đức Phật 
và các vị Tỳ-kheo nhưng vì họ chỉ là những người tạm trú, 
không có những phưong tiện để thực hiện việc cúng dường 



Mahasi Sayadavv 


52 


hàng ngày. Họ chỉ mang theo một lượng lớn pukula hay 
một loại lúa mì dai để nuôi ngựa. Từ pukula 6 thường được 
dịch là lúa ngựa. Những thưong buôn này chỉ cho ngựa ăn 
ngày một lần thay vì hai như họ thường làm trước đây, và 
cúng dường phần thức ăn cho ngựa đó đến Đức Phật và 
Tăng chúng. Vì họ chỉ là những người tạm trú nên không 
có điều kiện giã gạo và nấu nướng để dâng cúng thức ăn đã 
chín cho Đức Phật. Các vị Tỳ-kheo phải tự làm những gì 
nhóm thưong buôn này cúng dường cho họ. 

Lúa ngựa phải được nấu chín và hong khô dưới nắng 
mặt trời, sau khi lúa khô đem nghiền hoặc giã nát rồi trộn 
với nước để làm thành com ăn. Công việc đòi hỏi phải 
được làm theo nhóm, mồi nhóm tám hoặc mười vị Tỳ- 
kheo. Những thưong buôn cũng cúng dường bơ và mật ong 
đến Đức Phật và chư Tăng. Trưởng lão Ãnanda tự tay làm 
món ăn và dâng đến Đức Phật. Người ta nói rằng các vị 
chư thiên nhân cơ hội đó đã bở thức ăn chư thiên của họ 
vào món ăn ấy. Đức Phật thọ nhận món ăn, và sau khi thọ 
thực, ngài nhập thánh quả định và trải qua trọn ngày hôm 
ấy dưới gốc cây Naleru. Các vị Tỳ-kheo khác, ngoại trừ 
Ãnanda, đều là thánh A-la-hán. Chúng ta biết Tôn giả 
Ãnanda lúc đó mới chỉ là một bậc thánh nhập lưu. Vì thế, 
các vị Tỳ-kheo khác cũng ngồi quanh gốc cây và nhập vào 
thánh quả định cả ngày. Theo cách tương tự Đức Phật và 
năm trăm vị A-la-hán trải qua mùa an cư tại vùng có nạn 
đói hoành hành ấy. Đây là một trường họp mà chúng ta 


6 (Hán dịch Càn Mạch Quả Tử,ệtí ISA, một loại hạt lúa mạch 

khô) 



Pháp Thế Gian 


53 


buộc phải có sự thán phục đối YỚi Đức Phật và các vị đệ tử 
của ngài. 

Tất nhiên đối với một người khả năng hiểu biết bình 
thường sự việc này không làm họ hoàn toàn thỏa mãn. Có 
thể người ấy sẽ hỏi tại sao Đức Phật, người đã tạo nhiều 
phước báu và những thiện nghiệp cao quý trong vô lượng 
kiếp như vậy, lại buộc phải ăn loại thức ăn tầm thường này. 
Và các vị đệ tử của ngài, đều là bậc thánh A-la-hán, cũng 
phải ăn những món ăn khiêm tốn như vậy nữa sao? Câu trả 
lời đon giản thôi. Cả Đức Phật và các bậc thánh A-la-hán 
đều không được miễn trừ khỏi pháp thế gian. Đó sẽ là câu 
trả lời ngắn gọn và thỏa mãn nhất. Còn câu trả lời trong 
Kinh PãỊi thì như sau: 

Phussassãham pãvacane, sãvake pribhãsayim. 

Yavam khãdattha bhunjatha, mã ca bhunjatha 

sãlayo. 

Telia kammavipakena, temãsam khãditam yavam. 

Nimantito brãhmanena, verinjãyam vasim tadã. 

Đức Phật nói, “Trong thòi kỳ Đức Phật Phussa, Ta 
đã nói các đệ tử của vị ấy phải ăn lúa ngựa (mayaw rice), 
thay vì ăn loại gạo salay (gạo làm từ lúa Sali) mềm và nhỏ 
hon. Điều này ta nói theo cách đe dọa. Do quả nghiệp của 
việc sử dụng ngôn ngữ lăng mạ ấy mà ta đã nhận lời thỉnh 
cầu của bà-la-môn Veranja an cư mùa mưa tại thị tứ 
Veranja này và buộc phải ăn loại lúa ngựa thô.” 

Người ta có thể đặt câu hởi, nếu Đức Phật tránh cái 
thị tứ bị Ma ám ấy và đi đến một noi khác để an cư mùa 
mưa thì có tốt hon không. Chúng ta phải nhớ rằng quả 



Mahasi Sayadavv 


54 


nghiệp sẽ theo Đức Phật bất cứ nơi đâu ngài đi, và vì vậy 
dù ngài ở lại đó nhập hạ hay đi chồ nào khác cũng không 
làm khác đi được. Ma vương sẽ theo ngài và lừa gạt những 
người dân ở đó không cho họ cúng dường thức ăn cho ngài 
và các đệ tử của ngài. Ở lại Veranja vẫn tốt hơn vì chính ở 
đó còn có những người buôn ngựa dừng lại và ít ra họ cũng 
cúng dường lúa ngựa đến cho ngài và các vị đệ tử của ngài. 

Vậy thì, người ta có thể hởi tại sao Ma vương không 
làm ma thuật đối với những người buôn ngựa, vấn đề này, 
phải nói là ông ta hơi trễ một tí. Trong khi Ma vương mê 
hoặc những người dân trong vùng, lúc ấy những người 
buôn ngựa đã cúng dường lúa ngựa đến Đức Phật và các đệ 
tử của ngài rồi. Và bất cứ những gì đã được dâng cúng cho 
Đức Phật không thể bị cám dồ bởi bất cứ ai. Đây là những 
gì Milinda Paiĩhã (tác phẩm Mi Tiên vấn Đáp), và các bản 
chú giải nói. 

Đen đây chúng ta đã biết lý do tại sao Đức Phật phải 
dùng lúa ngựa, đó là quả nghiệp bất thiện của ngôn ngữ 
lăng mạ ngài đã sử dụng trong một tiền kiếp trước. Thế còn 
năm trăm vị Tỳ-kheo đệ tử của ngài thì sao? Chúng ta có 
thể suy ra rằng, nếu một nhân cách như Đức Phật sẽ thành 
(chỉ Đức Phật) phạm vào một khẩu nghiệp như vậy, năm 
trăm vị Tỳ-kheo sẽ là các vị A-la-hán này chắc chắn đã 
phạm một tội tương tự ở một trong những tiền kiếp của họ 
vậy. 

Mọi người chúng ta cần phải suy nghĩ về điểm này. 
Neu một nhân cách như Đức Phật còn phải trả quả của 
nghiệp dưới hình thức bị từ chối phước hay bị mất lợi 
(alãbha) như trên, chúng ta, những kẻ phàm phu, một ngày 



Pháp Thế Gian 


55 


nào đó chắc chắn sẽ phải đương đầu YỚi một nghịch cảnh 
như vậy, và tất cả cái chúng ta phải làm là noi theo tấm 
gương của Đức Phật, chịu đựng cảnh cơ hàn. Chúng ta nên 
trầm tư, suy xét như vậy, và trong khi tỏ ra khâm phục sự 
nhẫn nại và chịu đựng của Đức Phật cũng đừng quên thực 
hành đức tính nhẫn nại và chịu đựng ấy giống như ngài. 
Chúng ta cũng nên suy xét đến sự kham nhẫn, chịu đựng 
của năm trăm vị đệ tử Phật, những người đã buộc phải tự 
giã loại lúa ngựa dai nhách để nấu thành cơm và ăn nó, loại 
gạo có thể nói là hạ cấp hơn rất nhiều so với loại gạo 
thường hiện nay chúng ta dùng, và tìm thấy sự kính phục từ 
nơi họ. 

Vì thế Đức Phật nói: “Này Ẫnanda, các ông là bậc 
hiền nhân, các ông đã đạt được thành công. Các ông đã 
chiến thẳng được Tham (ĩobha) và những mong muốn tầm 
thường 

Chiến thắng của Đức Phật đối với sự thiếu thốn vật 
thực nằm ở lòng kham nhẫn và sức chịu đựng vô biên của 
ngài. Ngôi làng Veranja bị lâm vào nạn đói nhưng những 
ngôi làng kế bên không bị; có thể những ngôi làng này rất 
sung túc. Các vị đệ tử Phật đã không trách ngài vì đã chọn 
ở lại ngôi làng Veranja. Mọi người đều chịu đựng với sự 
kham nhẫn. Đó là lý do vì sao Đức Phật nói với thị giả 
Ãnanda rằng tất cả những đệ tử của ngài đã đạt được sự 
thành công. 

Sự chiến thắng tâm tham của các vị nằm ở sự kiện 
các vị đã không đi khất thực ở những chồ xa hơn mà không 
có lý do xác đáng để trở về trong ngày, các vị cũng không 
chuyển đến nơi khác, vì như vậy kể như đã bị đứt hạ (phá 



Mahăsi Sayadavv 


56 


vỡ lời nguyện nhập hạ tại nơi ấy). Sự chiến thắng những 
mong muốn tầm thuờng của các vị, như mong muốn nhận 
được lợi dưỡng bằng phương tiện phi pháp, nằm ở sự chế 
ngự không khoe khoang những pháp thượng nhân mà mình 
đã chứng, không tuyên bố rằng mình đã đạt đến quả vị A- 
la-hán cho mọi người biết để họ cúng dường tứ sự cho 
mình. 


Sau khi Đức Phật tán dương năm trăm vị Tỳ-kheo 
xong, Ngài tiên đoán rằng các vị Tỳ-kheo trong thời vị lai 
sẽ trở nên tham lam hơn nhiều. Ngài nói: “Nhiều vị sư 
trong tương lai sẽ rất kén chọn những vật phấm mà người 
Phật tử củng dường cho họ. Họ sẽ nói, món cơm này quá 
cứng, hay quá mềm, món cà-ry nọ mặn quá, hay nêm ít 
muối quả, món này, món nọ,...chua quá hay lạnh quá.” 
Ngày nay, những vị sư như thế chúng ta có thể tìm thấy rất 
nhiều vậy. 

Vua Asoka và Nửa Quả Lý Gai 

Nhiều người trong chúng ta đều biết đức vua Pháp 
A-dục (Dhammãsoka) quyền lực như thế nào, và giàu sang 
ra sao. Vì những mục đích hoang dương Phật giáo, đức 
Vua có thể bỏ ra cả trăm tỷ đồng (tính theo tiền hiện nay) 
để bố thí. Tuy nhiên, cuối đời, vị vua quyền lực và giàu 
sang này chỉ có nửa trái lý gai mỗi ngày, theo Thanh Tịnh 
Đạo (Vỉsuddhỉ Magga)'. 

Sakalam medinim bhutva, datvã kotisatam sukhi 
andamalakamatassa, 


Pháp Thế Gian 


57 


ante issaratam gato. 

“Đức Vua Asoka cực kỳ giàu có, sau khỉ hưởng 
được một thu nhập không lồ. Ngài chi tiêu cả trăm tỷ khỉ 
cần, nhưng cuối cùng ngài đã bị cắt giảm chỉ còn lại một 
nửa quả lỷ gai. Như vậy ngài đã bị tước đoạt mất cả quyền 
lực và sự sung túc. ” 

Khi đức vua Adục về già và bệnh hoạn, các quan 
cận thần của ngài đã chuyển quốc khố sang cho nguời cháu 
nội, tức Thái Tử. Đức vua thích bố thí đến mức có thể cho 
nguòi ta cả những chiếc cốc vàng và đĩa bạc để đựng thức 
ăn hàng ngày cho ngài. Vì thế các quan cận thần thấy rằng 
nếu thức ăn đem dâng cho ngài bằng cốc vàng đĩa bạc thì 
ngài sẽ cho đi nữa. Từ đó cốc đồng và đĩa đồng đuợc sử 
dụng, và đức vua cũng vẫn bố thí cho đến cuối cùng khi chỉ 
nửa quả lý gai đuợc dâng lên ngài trong một chiếc cốc đất. 
Đức vua phán hỏi những nguời hầu, “Ai là nguời cai trị đất 
nuớc này?” Những nguòi hầu nói rằng chính vua là nguời 
cai trị. Vua nói, “Khôngphải vậy, Ta đã mất vương vị rồi. 
Giỏ • đây ta chỉ có nửa trái lý gai mỗi ngày thôi. ” Chang 
bao lâu sau vua băng hà. Luận giải Dibyãvadana nói nhu 
vậy. Và Thanh Tịnh Đạo cũng nói nhu vậy. Chúng ta nên 
suy tu trên câu chuyện của Đức Vua A-dục và thực hành 
lối sống biết tri túc, biết vừa lòng đối với những gì mình có 
nhờ vậy sẽ bót khổ. 


Đức Phật Cũng Có Lúc Không Ai Theo 


Đức Phật thuòng có rất đông đồ chúng vây quanh 
nhung cũng không ít lần ngài chẳng có ai bên cạnh. Một 


Mahasi Sayadavv 


58 


hôm khi Đức Phật đang du hành cùng với người thị giả của 
ngài là Trưởng lão Nagãsamãla, bất ngờ vị Trưởng lão này 
yêu cầu Đức Phật nhận lại y bát của ngài và nói rằng vị ấy 
muốn bở ngài. Đức Phật bắt buộc phải nhận lại y bát và ra 
đi một mình. Nhưng việc đó xảy ra không lâu. Trưởng lão 
Nagãsamãla sau đó bị những kẻ xấu không những ăn cắp 
mất y bát mà còn đánh vị ấy bể đầu, vì thế vị ấy phải quay 
trở lại với Đức Phật. 

Lần khác, Đức Phật đi đến làng Jantu cùng với một 
vị Tỳ kheo có tên là Meghiya. Khi họ đi ngang qua một 
rừng xoài, Meghiya nói với Đức Phật rằng vị ấy muốn vào 
hành thiền trong khu rừng ấy và yêu cầu Đức Phật lấy lại y 
bát của ngài. Đức Phật thấy sự không thích hợp này và yêu 
cầu Meghiya chờ cho đến khi có một vị Tỳ-kheo khác đi 
đến, nhưng Meghiya vẫn cứ nằng nặc. Vì thế Đức Phật lấy 
lại y bát từ noi vị ấy, và ở lại đó một mình. Tình trạng đon 
độc của Đức Phật không đến nỗi quá lâu. Meghiya đi vào 
rừng xoài và ngồi trên một tảng đá để hành thiền. Nhưng 
trong lúc đang hành thiền vị ấy bị tấn công bởi những tà tư 
duy và dục vọng bất xứng. Lý do vị ấy bị như vậy là vì 
chính trên tảng đá ấy một trăm kiếp trước Meghiya đã 
hưởng lạc với các vũ công và hầu thiếp của mình; vị ấy làm 
vua trong những kiếp đó. Những vết tích của dục lạc quá 
khứ đã dính trên tảng đá ấy như nó từng là, và vị ấy đã bị 
chúng khoi dậy trong ý nghĩ một cách vô ý thức. Lúc ấy vị 
ấy quên mình là một vị Tỳ-kheo và cứ ngõ như mình là vị 
vua đang hưởng lạc trên tảng đá này. Cũng chính trên tảng 
đá ấy, khi làm vua, vị ấy đã kết án tử hình một người ăn 
trộm và một người khác chung thân vì bị buộc tội ăn cắp. 



Pháp Thế Gian 


59 


Meghiya rất kinh ngạc trước những tư duy bất xứng 
đã tấn công vị ấy một cách bất ngờ khi đang hành thiền như 
vậy. Sau đó vị ấy chợt hiểu ra lý do tại sao Đức Phật lại 
ngăn không cho vị ấy đi vào trong rừng xoài hành thiền. Và 
vị ấy quyết định trở lại với Đức Phật. 

Lại một lần khác, tại thị tứ Kosambi một cuộc tranh 
cãi nồ ra giữa các vị Tỳ-kheo nhân sự kiện để lại một ít 
nước trong gáo tắm ở nhà cầu. Đó không phải là một vấn 
đề quan trọng nhưng cuộc tranh luận vẫn bùng lên khiến 
các vị Tỳ-kheo bị chia thành hai nhóm. Đức Phật đã cố 
gắng dàn xếp những bất đồng nhưng vô ích, vì thế Đức 
Phật đã rời khỏi ngôi chùa Ghositãrãma của thị tứ ấy và đi 
vào trong rừng Palele 7 , tại đó ngài sống một mình suốt ba 
tháng an cư. Tôn giả Ãnandã lẽ ra đã đi cùng với Đức Phật 
nhưng vị ấy biết rằng Đức Phật muốn sống tại đó một 
mình. Trong khu rừng Palele một thót tượng lớn (một chú 
voi khổng lồ) đã chăm sóc những nhu cầu cần thiết cho 
Đức Phật. Hàng ngày Đức Phật đi đến ngôi làng Palele để 
khất thực. Những người trong làng dựng một thảo am cho 
ngài trú mưa nắng. Theo quan niệm thế gian thì điều kiện 
sống của Đức Phật trong giai đoạn đó là không thỏa mãn, 
nhưng đối với Đức Phật thì nó là một cuộc sống hạnh phúc 
thực sự, một cuộc sống đem lại sự bình yên cho tâm hồn. 

Mọi người chúng ta nên suy gẫm đến tâm trạng của 
Đức Phật trong những điều kiện sống không tiện nghi như 
vậy và cố gắng trau dồi sự bình yên của tâm để tìm được 
hạnh phúc thực sự. 


7 Palele đọc trại của chữ Pàrileyyaka trong nguyên tác PaỊi 



Mahasi Sayadavv 


60 


Đối với những người có đầu óc thế tục tất nhiên sẽ 
không thích sống một mình và chắc chắn sẽ rất buồn trong 
trạng thái cô đơn và bị bở rơi một mình như vậy. Có ai đã 
từng muốn sống không bạn bè, và có ai từng tránh được 
điều kiện sống như vậy chưa? Mọi người rồi ai cũng phải 
trải qua những tình trạng bị tước đoạt mất người thân yêu, 
hay những người tùy tùng như vậy, vì đó là pháp thế gian 
(lokadhamma). Trong năm cuối cùng của cuộc đời, Đức 
Phật cũng bị bỏ lại một mình một thời gian ngắn, trước khi 
ngài nhập vô dư niết bàn. 

Đức Phật dừng chân tại một ngôi làng lớn gọi là 
Medalupa cách kinh đô Sãvatthi của Vua Pasenadi, nước 
Kosala khoảng 24 dặm. Nghe tin, Vua Pasenadi đi đến 
cúng dường Đức Phật. Trước khi bước vào nơi ở của Đức 
Phật vua cởi bở triều phục và giao nó cho Digha Kãrãyana, 
một người cháu của tướng quân Bandhura, tư lệnh tối cao 
của quân đội, và đi vào một mình. Vua đảnh lễ Đức Phật và 
trao đổi với ngài về những vấn đề liên quan đến tôn giáo. 

Trong khi đó, Digha Kãrãyana đưa triều phục cho 
Vidũdabha, hoàng tử con của vua Pasenadi, và tôn vị này 
làm vua. Họ bở đức vua tại nơi ấy cùng với một con ngựa 
và một người hầu gái, và đi đến kinh thành Sãvatthi. Khi 
vua Pasenadi hầu chuyện với Đức Phật xong bước ra, 
người hầu gái trình báo sự việc cho vua rõ. Đức vua lúc đó 
quyết định đi đến chồ cháu của mình, vua Ajatassatu (A- 
xà-thế), để xin vị này giúp đỡ giết phản tặc. Đoạn đường xa 
hơn 45 do-tuần (khoảng 300 dặm), vì thế khi đức vua đến 
được nhà nghỉ ở ngoài cổng thành Rụịagaha, ngài chết vì 
bênh và hoàn toàn kiêt sức. 



Pháp Thế Gian 


61 


Vào thời ấy Vua Pasenadi là một vị vua rất quyền 
lực ở Trung Ãn Độ, nhung do số phận đã định, ngài chết 
không có đoàn tùy tùng nào ngoài nguời hầu gái và con 
ngựa trong một căn nhà nghỉ bên ngoài kinh đô Vuơng Xá 
xa lạ. Đó thực sự là một câu chuyện buồn, nhung nó làm 
sáng tỏ những vận hành của hoàn cảnh bất lợi theo quy luật 
của cuộc sống, hay theo pháp thế gian. Vì thế khi chúng ta 
suy tu trên số phận của vị vua quyền lực này chúng ta có 
thể tìm đuợc sự khuây khỏa khỏi khổ đau do những cuộc 
tấn công của pháp thế gian gây ra. 


Đức Phật Truức Những Lòi Vu Khống 


Chúng ta biết Đức Phật có tất cả những thuộc tính 
cao quý và thiêng liêng đuợc thể hiện rõ ràng trong Chỉn 
Ân Đức của Phật, và vì thế ngài đã dứt sạch mọi phiền não 
và không còn bất kỳ loại lầm lồi nào. Sẽ không có lý do gì 
cho sự phỉ báng hay chỉ trích ngài; nguợc lại có rất nhiều lý 
do và co hội để ngài nhận đuợc sự quý kính cao nhất. Nói 
chung, chu thiên và nhân loại hết lòng tán duong, cung 
kính, và tôn thờ ngài. Tuy thế những nguời ngoại đạo kiên 
quyết chống lại Đức Phật đã cố hết sức để tạo ra những co 
hội và bịa ra những cái cớ nhằm vu khống và phỉ báng 
ngài. Những kẻ chống đối này không bao giờ quên tận 
dụng mọi co hội có thể có đuợc để vu khống và xỉ vả Đức 
Phật cũng nhu những giáo pháp của ngài. 

Lòi Buộc Tội của Nàng Cincã 


Mahasi Sayadavv 


62 


Một nhóm ngoại đạo nọ đã thuyết phục nàng Cinca 
(Cincãmãnavika), một nữ đạo sĩ của họ, cố gắng đưa ra 
những lời buộc tội Đức Phật. Chinh-cha đã ăn diện thật 
xinh đẹp và thích họp, đi đến chùa Kỳ-Viên vào lúc ban 
đêm và ngủ lại ở một noi nào đó trong phòng hội của 
những người ngoại đạo. Mồi sáng tinh mo, cô nàng vội vã 
đi về hướng kinh đô như thể mới vừa ở chùa Kỳ-Viên ra. 
Những người đi đường hởi tại sao cô lại vội vã như thế và 
đêm qua cô ngủ ở đâu, cô nàng trả lời một cách rụt rè dưới 
hình thức một câu hỏi: “Biết được những điều tôi đang làm 
các người có được lợi gì không?” 

Chinh-cha đã làm như thế trong suốt một tháng hoặc 
hon, và rồi khi người ta hỏi về cách cư xử lạ lùng của cô, 
cô trả lời như thú nhận, “Tôi đi đến chùa Kỳ-Vỉên và ngủ 
với sa-môn Gotama chứ có gì đâu. ” Ba, bốn tháng sau, cô 
lấy một bó vải độn vào bụng, cột chặt quanh eo và che 
chiếc áo khoác bên ngoài làm ra vẻ như đang mang bầu. 
Rồi một hôm tại giảng đường chùa Kỳ Viên Chinh-cha đi 
vào giữa hội chúng nghe pháp và cáo buộc: “Này ông Đại 
Sa-môn, ông thuyết giảng hay lắm nhưng sao ông không 
ngó ngàng gì đến cái thai mà ông đã tạo ra cho tôi, và cũng 
không sắp đặt cho ngày ở cử của tôi nữa.” Có thể nói đó là 
một cố gắng hèn hạ nhất để đưa Đức Phật vào tình thế đáng 
xấu hổ, nhưng ngay lúc đó, do đại thần lực của Đức Phật, 
miếng độn giả ở bụng tuột ra. Những người nghe pháp khi 
ấy rất giận dữ và đuổi cô ta ra khỏi chùa. Ác đạo sĩ này đã 
bị đất rút khi đi khuất tầm mắt của Đức Phật, và roi thẳng 
xuống đáy địa ngục. 



Pháp Thế Gian 


63 


Lòi Buộc Tội Của Sundari 

Một trường hợp tương tự như vậy cũng đã xảy ra. 
Sundari, một nữ đạo sĩ xinh đẹp của nhóm ngoại đạo chống 
đối Đức Phật, đã làm giống như Chinh-cha đã làm. Cô ta 
thường lảng vảng gần chùa Kỳ-Viên và đi đứng như thể cô 
vừa từ trong chùa ra. Khi có ai hỏi thì cô nói rằng, “Tôi đi 
đến Sa-môn Gotama và ngủ chung trong buồng với ông ta 
đó mà. ” Sau đó nhóm găng-tơ ngoại đạo đã mướn bọn du 
thủ di thực giết chết cô gái này và quăng xác trong đống rác 
gần chùa Kỳ Viên. Chúng phao tin đồn rằng Sundari đã 
mất tích, và báo sự việc lên cho Đức Vua Kosala. Khi Đức 
Vua hỏi bọn chúng xem chúng có thể nghĩ ra một nơi nào 
đó mà tội ác có thể xảy ra không, chúng nói: “Vừa mới 
đây, Sundarỉ song ở chùa Kỳ Viên. Chúng tôi không biết 
chuyện gì đã xảy ra với cô ta. ” Những tay găng-tơ giả bộ 
đi tìm quanh cùa Kỳ Viên. Rồi chúng chỉ vào một thùng 
đựng rác và hô lên rằng xác cô gái nằm trong đó. Chúng 
đặt cái xác trên giường đem đi giễu hành trên những con 
phố để mọi người nhìn thấy. Sau đó chúng báo cho Đức 
Vua biết rằng những đệ tử của sa-môn Gotama đã giết chết 
cô gái bởi vì họ không muốn thấy việc tình cảm của cô ta 
với thầy mình bị công chúng biết. Không phán xét vụ việc 
một cách thích họp, Đức Vua đã ra lịnh đem thông báo vấn 
đề cho mọi người cùng biết. 

Đó là cơ hội tốt để những người chống đối Đức Phật 
lợi dụng. Họ đi khắp phố rêu rao rằng đệ tử của Sa-môn 
Gotama đã giết chết cô gái này để che đậy mối tình của cô 
ta với thầy của họ. Nhiều người chưa đắc Thánh quả đã 


Mahasi Sayadavv 


64 


hiểu lầm đệ tử của Đức Phật và phỉ báng họ. Các vị đệ tử 
này buồn bã trình báo sự việc lên Đức Phật. Đáp lại những 
lời buộc tội đó Đức Phất nói lên bài kệ sau: 

Abhutavãdi nirayam upeti 

Yo vãpi katvã na karomi caha 

Ubhopi te pecca samã bhavanti 

Nihinakamma marnỳã parattha. 

Nghĩa là: “Ai cáo gian người khác sẽ đi xuống địa 
ngục; Ai choi việc đã làm sẽ đi xuống địa ngục. Hai loại 
người ác này, do ác nghiệp như nhau sẽ cùng rơi địa 
ngục. ” 

Các vị Tỳ-kheo đã lập đi lập lại bài kệ bằng tiếng 
PãỊi này của Đức Phật, và những kẻ vu cáo kia cảm thấy sợ 
hãi. Dân chúng trong kinh thành nói với nhau rằng, “Tội 
cáo gian sẽ rơi xuống địa ngục. Chúng ta không thay việc 
xảy ra và cũng không biết việc đó có xảy ra hay không xảy 
ra như những người buộc tội này nói. Có thê là họ đã đưa 
ra những lời buộc tội giả dổi, và nếu họ chổi tội thì họ sẽ đi 
xuống địa ngục. Sự tình dường như không phải như những 
người ngoại đạo này đã to cảo đâu. ” Thế là mọi nguời 
trong kinh thành không dám nói bất cứ điều gì gây tổn hại 
cho các vị Tỳ-kheo nữa. Nhu vậy chiến dịch vu khống của 
ngoại đạo chấm dứt trong vòng một tuần. 

Đức Vua Kosala cho gián điệp và trinh thám đi 
khám phá sự thật trong vụ án này. Nhóm sát nhân ra tay 
giết chết Sundari lúc ấy đang tổ chức một tiệc nhậu với số 
tiền họ nhận từ nhóm găng-to mướn giết cô gái. Do say 
ruợu, một trong những kẻ sát nhân ấy nói, “Ê tụi mày, 



Pháp Thế Gian 


65 


chăng phải chúng mày chỉ đánh một gậy mà giết được 
Sundari đó sao? Nhờ thế mà bây giờ chúng mình mới được 
uống rượu với so tiền người ta mướn giết cô gái, đủng 
không nào? Đúng vậy! Đúng vậy! Đúng là như vậy. ” Các 
thám tử nghe được điều này đã chộp cổ những kẻ sát nhân 
và đưa chúng đến trước mặt Đức Vua. Đức Vua thân hành 
xử vụ án, cả hai nhóm, những kẻ sát nhân và nhóm găng-tơ 
ngoại đạo, đã thú tội. Sau đó Đức Vua ra lệnh cho họ phải 
đi quanh thành phố và nói lên những lời thú tội công khai. 
Họ cũng được lệnh phải tuyên bố trước công chúng rằng 
chính họ là người đã giết Sundari, Sa-môn Gotama và 
những đệ tử của ngài vô tội. Lời thú tội công khai này đã 
làm sáng tỏ vụ án và chững minh sự vô tội của Đức Phật và 
Tăng chúng, và mọi người cũng giũ sạch được những sự 
hiểu lầm của họ. 

Câu Chuyện Nàng Mãgandiya 

Một lần nọ Đức Phật và chư Tỳ-kheo đi đến kinh đô 
Kosambi. Lúc đó Magandiya, một trong những hoàng hậu 
của Đức Vua Udena đưong tại vị, đã mua chuộc những kẻ 
xấu và ra lệnh cho họ tràn ra đường chửi bới khi thấy Đức 
Phật và chư tăng đi vào kinh thành. Lý do có hành động 
này là vì Magandiya mang một mối hận thù với Đức Phật. 
Cô ta từng là một thiếu nữ rất xinh đẹp, vì lý do đó cha cô, 
một người bà-la-môn, gạt bở hết mọi lời cầu hôn của các 
công tử con nhà giàu sang. Ông thường nói với họ rằng họ 
không xứng đáng với bàn tay của con gái ông. Ông cố gắng 
đi tìm một chàng rể thích hợp. Đức Phật thấy trước rằng 
ông bà-la-môn này và vợ của ông ta sẽ trở thành bậc thánh 



Mahasi Sayadavv 


66 


Bất Lai (anagami), vì thế Ngài đi đến gần chồ ông bà-la- 
môn lúc ấy đang tổ chức một lễ hội ánh sáng. 

Nhìn thấy Đức Phật, bà-la-môn Magandi tự nhủ 
“Người đàn ông này hơn hắn những người khác. Trên đời 
này sẽ chăng có ai bằng anh ta. Người đàn ông, hay vị sa- 
môn này, thực xứng đáng với con gái của ta. ” Nghĩ thế 
xong ông mon men tới bắt chuyện với Đức Phật, ông nói: 
“Thưa ngài, tôi có một cô con gái xinh đẹp và tôi muốn gả 
nó cho ngài. Ngài có vui lòng đứng chờ ở đây được 
không? ” Và ông vội vã đi về nhà. Khi về đến nhà ông nói 
với vợ, “ Phu nhân này, tôi vừa tìm được một người đàn 
ông thích hợp đê làm chồng con gái chúng ta. Bà và con 
gái hãy ăn mặc cho phải lẽ và đi với tôi. ” Khi ba người đi 
đến chồ ông yêu cầu Đức Phật đứng chò, họ chỉ thấy dấu 
chân Đức Phật cố ý để lại cho họ thấy. 

Chỉ khi Đức Phật có ý muốn dấu chân của Ngài lưu 
lại trên đất, nó mới được lưu lại và trong suốt thời gian ấn 
định theo ý muốn của ngài không gì có thể xóa được nó. Và 
cũng chỉ những người ngài muốn cho thấy mới thấy được 
nó. Vợ ông bà-la-môn quay qua chồng và hỏi: “Con rể ông 
đâu?” ông bà-la-môn nói, “Đây chỉnh là nơi tôi yêu cầu 
anh ta đứng đây chờ mà. Anh ta đi đâu rồi nhỉ? ” nhìn bốn 
chung quanh, và chỉ vào dấu chân trên đất ông ông nói, “A 
đây rồi, đây chỉnh là dấu chân của anh ta!” 

Vợ của ông bà-la-môn rất tinh thông khoa bói toán. 
Bà nhìn vào dấu chân và nói, “Chủ nhân của dấu chân này 
không phải là người thích hưởng dục. ” .Ông bà-la-môn 
làm bà cứng họng khi nói rằng cái kiến thức vệ-đà (về bói 



Pháp Thế Gian 


67 


toán) của bà chỉ có chừng ấy, và vội vã đi tìm Đức Phật. 
Khi tìm thấy ngài, ông nói, “Này ông Sa-môn, tôi đã đem 
con gái tôi đến đây đế gả cho ông đấy. ” 

Đức Phật không trả lời trực tiếp cho ông bà-la-môn. 
Ngài nói, “Này ông bà-la-môn, Ta sẽ nói cho ông biết một 
chuyện. ” Sau đó ngài kể cho ông bà-la-môn nghe câu 
chuyện về sự xuất gia và đạt đến giác ngộ của ngài, về việc 
ngài ở tại cây bồ đề 50 ngày, và về chiến dịch của Ma- 
Vuong chống lại ngài, về những cám dồ của ba cô con gái 
Ma-Vuong bị thất bại và làm cho Ma-Vuong thất vọng ra 
sao. Sở dĩ Đức Phật nói điều này với hai vợ chồng ông bà- 
la-môn là cốt để cho họ hiểu rằng ngài không còn những 
uớc muốn về nhục dục. Ngài cũng muốn cho hai vợ chồng 
ông bà-la-môn đắc đuợc trí về Pháp, và vì thế ngài nói lên 
bài kệ sau: 

Disvãna tanham, aratirii, raginca, 

Nãhosi chando api methunasmin 
Kimevidam muttakarisapunnam, 

Pãdãpi nam samphusitum na icche. 

“Mặc dù ta đã nhìn thay Tanhã, Arati và Ragã, ba 
cô con gái xinh đẹp của Ma-Vương, nhưng dục vọng vẫn 
không khởi lên (nơi ta). Còn nói chỉ đến thay cô gái 
Mãgandiya này, một tấm thân hầu như chứa đầy những 
phân và nước tiêu, dục vọng sao lại có thế khởi lên. Ta 
không muốn đụng đến thân của cô ta dù là với chân của 
ta. 


Ồng bà-la-môn và vợ nghe câu trả lời này liền trở 
thành bậc thánh Bất Lai (anãgam). Họ giao cô con gái cho 



Mahasi Sayadavv 


68 


Cula Mãgandi, một người cậu của cô ta chăm sóc, và gia 
nhập vào Tăng Đoàn của Đức Phật, không lâu sau đó trở 
thành Thánh A-la-hán. 

Tuy nhiên Mãgandiya rất tức giận khi nghe câu trả 
lời của Đức Phật. Cô ta cảm thấy khó chịu khi Đức Phật 
nói rằng thân của cô ta là một cái kho chứa nước tiểu và 
phân. Cô tự nhủ “Hừm, nếu ông không cần ta, ông không 
nên nói như vậy. Tại sao ông lại nói rằng ta chứa đầy phân 
và nước tiếu chứ? Đó là một sự xúc phạm trắng trợn ” Cô 
tự nói với chính mình “Được, cứ đê đấy. Ta có thế lấy 
được một người chong đàng hoàng, lúc đó ta sẽ chỉ cho 
Gotama biết những gì ta sẽ làm đoi với ông ta. ” 

Người cậu sau đó giới thiệu cô ta với Vua Udena 
của Vưong quốc Kosambi. Đức vua rất hài lòng với sắc đẹp 
của Magandiya và tấn phong cô làm hoàng hậu mặc dù đã 
có hai bà hoàng hậu khác. Đó là Vasuladattã, công chúa 
con vua Chandrapejjota, và Sãmãvati, con nuôi của phú hộ 
Ghosaka. Mồi bà hoàng hậu có năm trăm thị nữ theo hầu. 

Đức vua mồi ngày cho hoàng hậu Sãmãvati 8 đồng 
để mua hoa. số tiền ấy được giao cho người hầu gái của 
hoàng hậu là Khujjuttãra, người mồi ngày có nhiệm vụ đi 
ra ngoài để mua hoa. Một hôm ở tại nhà người bán hoa 
Sumana có tổ chức một buổi lễ trai tăng cho Đức Phật và 
chư Tăng. Người bán hoa mời Khujjutãra ở lại nghe pháp 
sau bữa ngọ trai. Khujjutãra được dự buổi thuyết pháp, sau 
khi nghe xong cô trở thành bậc thánh nhập lưu. 

Là một bậc thánh nhập lưu, người ta giữ ngũ giới 
một cách nghiêm ngặt. Vì thế Khujjutãra trước đây thường 



Pháp Thế Gian 


69 


ăn bớt bốn đồng từ số tiền mua hoa hàng ngày, không còn 
làm điều đó nữa, cô mua đủ tám đồng. Khi hoàng hậu thấy 
hoa nhiều hon bình thirờng, nàng hởi nguời hầu gái, “Tại 
sao, này em Khujjutãra? Có phải hôm nay đức Vua đưa 
gấp đôi bình thường không? ” Khujjutara nói không. Lúc 
đó hoàng hậu mới hỏi lý do vì sao hôm nay lại có nhiều hoa 
nhu vậy. Một bậc thánh nhập luru không bao giờ nói dối và 
giữ ngũ giới nghiêm ngặt. Khujjutãra kể lại toàn bộ sự 
thực, truớc đây cô thuờng ăn cắp bốn đồng trong số tám 
đồng tiền mua hoa, cô chỉ mua bốn đồng tiền hoa mồi 
ngày, nhung hôm nay cô đã chấm dứt việc đó. Khi đuợc 
hởi tại sao, Khujjutãra nói hôm nay cô có co hội đuợc nghe 
pháp của Đức Phật tại nhà nguời bán hoa và đã liễu ngộ 
pháp, vì thế cô không còn phạm vào ngũ giới nữa. 

Ở đây chúng ta thấy, nếu hoàng hậu là một nguời ác 
tâm có lẽ nàng sẽ quở mắng nguời hầu gái và bắt cô phải 
trả lại số tiền đã lấy. Nhung Hoàng hậu Sãmãvati là một 
nguòi đôn hậu và giới đức. Vì thế, hoàng hậu rất thận 
trọng. Nàng suy xét đến những thay đổi noi thái độ và nhân 
cách của Khujjutãra. Hoàng hậu ngẫm nghĩ đến nguời nữ tỳ 
khi cô ta nói rằng cô ta đã đắc pháp, không còn ăn cắp và 
dám nói sự thực không sợ hãi. Nhu vậy pháp mà 
Khujjutãra đắc ắt hẳn phải là pháp gì đó thiêng liêng lắm, 
và biết đuợc pháp ấy chắc chắn sẽ là một điều diễm phúc, 
Hoàng hậu Sãmãvati tự nhủ nhu vậy. Vì thế nàng nói với 
Khujjutãra: “Này chị, hãy hoan hỷ cho chủng tôi được 
uống pháp mà chị đã uống đì. ” Nguời nữ tỳ nói rằng nếu 
muốn cô ta trùng tuyên lại pháp, truớc hết phải để cho cô ta 
tắm rửa sạch sẽ và gọn gàng đã. Và cô xin phép đuợc tắm 



Mahasi Sayadavv 


70 


rửa và ăn mặc thích hợp. Cô làm điều đó vì sự tôn kính 
thánh pháp mà cô sẽ trùng tuyên. 

Sau khi đã tắm rửa và ăn mặc thích họp xong, 
Khujjutãra ngồi trên chồ mà một vị pháp su thuờng ngồi và 
lặp lại bài pháp của Đức Phật một cách rõ ràng và đầy đủ. 
Hoàng hậu Sãmãvati và năm trăm thị nữ của nàng trở thảnh 
thánh nhập luu sau khi nghe xong bài pháp ấy. 

Từ ngày đó trở đi, Khujjutãra đuợc nâng lên địa vị 
của một nguời mẹ, một nguòi thầy thông thái và đuợc phép 
đi dự các buổi thuyết pháp của Đức Phật. Mồi lần nghe 
pháp xong cô sẽ trở lại cung cấm và trùng tuyên những bài 
pháp đã nghe ấy cho mọi nguời cùng biết. Bằng cách này, 
Khujjutãra trở nên thấm nhuần trong pháp và sau đó đuợc 
Đức Phật khen tặng là nguời tinh thông về pháp trong số 
những cận sự nữ của ngài (đệ nhất về thuyết pháp trong 
hàng cận sự nữ). 

Sau một thòi gian đuợc thuờng xuyên nghe pháp của 
Đức Phật do Khujjutãra trùng tuyên lại, Hoàng hậu 
Sãmãvati và các thị nữ của nàng có một khát khao mãnh 
liệt muốn đuợc gặp và đảnh lễ Đức Phật. Vì thế nàng yêu 
cầu Khujutãra đua họ đi đến gặp Đức Phật. Khụịutãra nói, 
“Thưa quỷ nương, việc đi ra khỏi cung điện (không có 
phép của Đức Vua) là điều gần như không thế được cho 
quỷ nương vì đây là nhà của Vua. Vì thế quỷ nương hãy vui 
lòng tạo những lỗ nhỏ trên bức tường đoi diện với con 
đường đê quỷ nương có thê qua đó kỉnh lê Đức Phật và chư 
Tăng khỉ các ngài đi dự trai tăng ở nhà một phú hộ nào đó 
quanh đây. ” Hoàng hậu và các thị nữ cho tạo những lồ nhỏ 
trên tuông và hé nhìn qua đó để kính lễ Đức Phật và chu 



Pháp Thế Gian 


71 


Tăng. Một hôm Mãgandiya đến thăm phòng của Sãmãvati 
và thấy những lồ hổng trên tường. Cô hỏi về những lồ hổng 
ấy. Không biết rằng Mãgandiya có một mối ác cảm với 
Đức Phật Sãmãvati đã nói cho cô biết Đức Phật hiện đang 
ở Kinh thành Kosambi và họ muốn được chiêm bái Đức 
Phật và chư Tăng từ trong cung cấm này. Mãgandiya điên 
tiết tự nhủ, “À thì ra Đức Phật đang ở trong kỉnh thành, Ta 
sẽ làm điều ta muốn với ông ta. Những người phụ nữ này là 
đệ tử của Gotama; ta cũng sẽ làm cái gì đó cho họ biết 
tay. ” Vì thế cô đi đến gặp Đức Vua và tìm mọi cách vu 
khống Sãmãvati nhưng mọi nỗ lực của cô đều vô ích. Đây 
chỉ là một phần của câu chuyện liên quan đến hai bà hoàng 
hậu. 

Mãgandiya cho tiền những người hầu và nô lệ của 
nàng, yêu cầu họ đi ra đường để chửi bới Đức Phật và đuổi 
ngài ra khỏi kinh thành. Những người không có đức tin noi 
Đức Phật và giáo pháp của ngài đã làm theo yêu cầu của 
Mãgandiya. Khi Đức Phật và chư Tăng đi vào kinh thành, 
những người này đã đi theo và hét lên những lời xỉ vả đủ 
mọi loại. Chẳng hạn như họ chửi, “Ông là một tên trộm, là 
kẻ đồi bại, là đồ con lừa, đồ con bò, đồ con lươn, đồ xúc 
sanh, ông sẽ đi xuống địa ngục. ” hay “Đối với các ông sẽ 
không có thiên đường mà chỉ có địa ngục mà thôi”. Điều 
đó thật là khủng khiếp. Một khi người ta đã đi trệch khởi 
đường chánh, những hành động ác sẽ tăng lên gấp nhiều 
lần. Đám người này đang mua những ác báo cho những ác 
nghiệp của họ. Thực sự, họ không được gì cả. Sau nhiều 
lần chửi bới như vậy, Tôn giả Ãnanda nói với Đức Phật, 
“Bạch Đức Thế Tôn, kỉnh thành này đầy những người thiếu 
văn hóa. Họ mắng chửi chúng ta vì những lý do chang rõ 



Mahasi Sayadavv 


72 


ràng gì cả. Chúng ta hãy đi đến nơi khác thôi. ” Đức Phật 
hỏi, “Này Ẫnanda ông sẽ làm gì nếu khỉ đến nơi khác 
người ta cũng mắng chửi chúng ta như vậy? ” Ãnanda trả 
lời, “Lúc đó, bạch Thế Tôn, chúng ta sẽ đi đến một nơi 
khác nữa. ” 


Đức Phật nói, “Này Ẫnanda, khỉ chúng ta bị mắng 
chửi, bỏ đi nơi khác thật là điều không thích hợp. Bất luận 
một vấn đề cư xử không đúng đắn và ồn ào nào cũng cần 
phải được giải quyết ngay tại nơi nó phát sanh. Chỉ khỉ giải 
quyết xong, lúc đó chúng ta mới nên đi đến chỗ khác. ” 
Chúng ta phải có đủ can đảm để nhẫn chịu những lời xỉ và 
của người ác. Ngài nói như vầy: 

Aham nãgova sangãme, 

Cãpato patitam saram. 

Ativãkyam tiikkhissam, 

Dussilo hi bahujjano. 

“Vỉ như thớt voi lớn trên bãi chiến trường phải 
hứng chịu những lằn tên từ mọi hướng như thế nào, Như 
Lai cũng sẽ hứng chịu tất cả mọi lời xỉ vả như vậy không 
chút than phiền. Phần đông trong nhân loại đều thích làm 
điều ác, nói lời ác, và thô lỗ cục cằn. ” 

Nhiều người không thể chế ngự được những hành vi 
và lời nói của họ, và phần lớn mọi người đều thô lồ. Chỉ 
khi bạn có lòng khoan dung đối với cách cư xử không đúng 
đắn của họ bạn mới có thể sống giữa những người như vậy. 
Vì thế Đức Phật nói, “Vỉ như thớt voi lớn trên bãi chiến 
trường phải chịu đựng những mũi tên bẳn từ mọi hướng 



Pháp Thế Gian 


73 


như thế nào, Như Lai cũng sẽ chịu đựng những lời xỉ vả 
như vậy.” Và ngài tiếp tục nói YỚi Ãnandã, “Này Ẵnandã, 
chớ có lo lẳng. Họ chỉ có thế mang chửi như vậy trong 
vòng bảy ngày. Đen ngày thứ tám họ sẽ chấm dứt, tình 
trạng này sẽ được lẳng dịu và bình yên trở lại. ” Điều đó đã 
diễn ra đúng như ngài nói. Với những chiến dịch vu khổng 
Đức Phật có lẽ kết thúc của nó luôn luôn là như vậy. Đó là 
lý do vì sao ở Miến chúng ta có câu nói hàm ỷ rằng “Nói 
xẩu lắm chỉ bảy ngày, và khen lắm cũng chỉ bảy ngày. ” 

Trong ba trường họp: cáo gian, buộc tội và xỉ vả kể 
trên chúng ta thấy, lý do có sự cáo gian của Chinh-cha xuất 
phát từ một nghiệp ở rất xa trong tiền kiếp. Trong quá khứ 
xa xưa, Đức Phật Gotama sẽ là của chúng ta đã phạm tội 
vu oan một vị A-la-hán có tên là Nanda, đệ tử của Đức Phật 
Abhibhu. Apadãna 8 nói như vậy. Liên quan đến sự buộc tội 
của Sundari, Đức Phật Gotama sẽ là của chúng ta đã chĩa 
những lời buộc tội thiếu thận trọng vào Đức Phật Độc Giác 
có tên là Surabhi. Còn lý do có sự buộc tội chống lại 500 vị 


8 Apadãna: GS Trần Phương Lan dịch 'Sự Nghiệp Anh Hùng', hay có 
chỗ dịch 'Thanh Văn sử', còn Hán dịch 'Thí Dụ Kinh' The 

thirteenth section of the Khuddaka Nikãya of the Sutta Pitaka. It 
is a narrative work entirely in Pali starnas and, as the title ofthe 
book indicates, is a collection oýtales ofthe pious works ofthe 
saints or arahants. (Phần thứ mười ba của Tiểu Bộ trong Kinh 
Tạng. Đây là một tác phẩm viết dưới hình thức kể chuyện bằng thơ 
kệ PãỊi, như tựa của cuốn sách chỉ ra, Apadãna là một bộ sưu tập 
các mẫu chuyện về đức hạnh của các bậc thánh hay các bậc A-la- 
hán. 



Mahăsi Sayadavv 


74 


tỳ-kheo trong vụ việc của Sundari là do 500 vị này đã kết 
hợp với thầy của họ, tức Đức Phật Gotama sẽ là, trong việc 
cáo gian một vị ẩn sĩ đức hạnh tên là Bhima, người đã đắc 
các thiền chứng. Tác phẩm không đề cập đến lý do có sự xỉ 
vả của Magandiya. Nhưng có thể đoán chừng rằng, Đức 
Phật phải chịu đựng cái chiến dịch xỉ vả của Magandiya 
cũng là do tội đã xỉ vả một người mà lẽ ra ngài không nên 
có bất kỳ sự ác cảm nào chống lại vị ấy vậy. 

Tội (hay nghiệp bất thiện) là điều khủng khiếp; và 
quả báo cho bất kỳ tội nào cũng có thể đi theo một người 
chí đến giây phút cuối cùng của họ trong vòng luân hồi cho 
dù người ấy có là một vị Phật. Vì thế chúng ta phải cực kỳ 
cẩn thận trong việc tránh điều ác hay tránh gây bất cứ loại 
tội nào. Và khi bạn phải đương đầu với những sự vu khống, 
buộc tội hay xỉ vả bạn nên nhớ rằng ngay cả Đức Phật cũng 
buộc phải đương đầu với sự vu khống như vậy và phải chịu 
đựng nó. Bạn phải cố gắng thực hành pháp nhẫn nại để có 
thể kham nhẫn chịu đựng những quả nghiệp bất thiện này. 

Khổ Thân và Đức Phật 

Khổ có hai loại, khổ thân và khổ tâm. về khổ tâm, 
Đức Phật đã hoàn toàn quét sạch nó. Trước những thất 
vọng, chán nản, buồn phiền, thậm chí trước sự nguy hiểm 
của cái chết, Đức Phật không hề bị khổ tâm. Tâm ngài luôn 
luôn trong sáng. Bậc thánh A-la-hán, và ngay cả bậc thánh 
bất lai, vị đã diệt được sân (dosa) và những phiền não trong 
tâm khác cũng vậy. Vị thánh A-la-hán đã dứt sạch mọi kiết 
sử nên không còn khổ tâm. Nhưng trong một bậc thánh bất 


Pháp Thế Gian 


75 


lai (anãgãmi) còn nán lại chút vết tích của vô minh, hữu ái và 
ngã mạn kiết sử, vì thế chúng ta không thể nói rằng vị ấy đã 
dứt khỏi khổ tâm hoàn toàn. Riêng đối với khổ thân, không 
ai được miễn trừ. 

Đức Phật cũng buộc phải chịu loại khổ thân như mọi 
người. Điều này được chứng minh qua việc Đức Phật thỉnh 
thoảng nói về chứng đau lưng của ngài. Theo Apãdana, sở 
dĩ Đức Phật phải chịu sự khổ thân này là vì một trong 
những tiền kiếp trước ngài là võ sĩ, có lần ngài đã đánh ngã 
đối thủ của ngài và làm cho người này gãy lưng. Và khi 
làm con trai của một người đánh cá ngài đã thích thú khi 
thấy người ta đập đầu cá. Vì thế kinh nói ngài bị một chứng 
bệnh đau đầu. 

Cỏ lần, Đức Phật đi dạo trên một dải đất cao của 
vùng núi Gijjhakuta, Đe-bà-đạt-đa đã lăn một tảng đá lớn 
xuống chồ ngài. Tảng đá va vào mỏm đá khác nhô ra ở bên 
trên Đức Phật, và một mảnh của nó đập vào chân ngài 
khiến cho ngài rất đau đớn. Lý do có sự khổ thân này là vì 
trong một tiền kiếp trước, do tranh chấp quyền thừa kế, 
ngài đã giết chết người em họ của ngài với một cục đá. Và 
trong một kiếp làm vua ngài đã ra lệnh xử tử các phạm 
nhân bằng giáo. Đức Phật cũng có lúc bị bệnh tiêu chảy. Lý 
do ngài bị sự khổ thân này là khi ngài làm thầy thuốc, ngài 
đã cho con trai của một người nhà giàu nọ một loại thuốc 
gây ra sự lỏng ruột và ỉa chảy. 

Lại nữa, theo Tưong Ưng Kinh (Samyutta), có lần 
Tôn giả Đại Ca-diếp và Tôn Giả Đại Mục-kiền-liên bị bệnh 
cấp tính; Đức Phật cũng vậy. Nhưng con bệnh tiêu tan sau 



Mahasi Sayadavv 


76 


khi các ngài được nghe bài kinh Bojjhanga (Thất Giác 
Chi) 


Lại nữa, Đức Phật đã trải qua mùa hạ thứ 45, và 
cũng là hạ cuối của ngài tại ngôi làng Baluvã gần kinh đô 
Vesãli. Lúc bấy giờ ngài bị một chứng bệnh trầm trọng lẽ 
ra nó đã khiến ngài mệnh chung nếu như ngài không nhập 
vào thiền minh sát (vipassanã bhãvanã) 9 . Sở dĩ Đức Phật 
phải ngăn thọ khổ này vì ngài thấy lúc đó chưa đúng thời 
để nhập Vô Dư Niết Bàn. Ngài nói như vậy và theo Chú 
Giải PãỊi, Đức Phật nhập vào tiến trình minh sát đầy năng 
lực như khi ngài thực hành vào cái đêm trước lúc đắc thành 


9 Đức Phật đã ngăn không cho thọ khổ đó khởi lên nhờ nhập A- 
la-hán Thánh quả định (Arahattaphala samãpattí) và thực hiện một 
quyết định ( adhitthãna ). Trước tiên, đức Phật nhập A-la-hán Thánh 
quả định dựa trên bảy cách quán sắc {rũpa sattaka vipassanã). Sau khi 
hành những pháp quán ấy xong và ngay trước khi nhập vào A-la-hán 
Thảnh quả định, đức Phật quyết định: "Ke từ hôm nay cho đến ngày 
Niết-bàn, mong cho những thọ khố này không khởi lên", sau đó Ngài 
mới nhập Thảnh quả định. A-la-hán Thánh quả định là tâm quả A-la- 
hán với Niết-bàn làm đối tượng, khởi lên liên tục trong một thời gian 
dài. Do việc hành vipassanã trước đó kiên trì và mãnh liệt mà A-la- 
hán Thánh quả định cũng mãnh liệt và kiên trì như vậy. Chính nhờ nỗ 
lực của minh sát và định lực của Thánh quả mà thọ khố đã không khởi 
lên trong mười tháng còn lại cho đến ngày Đại Niết-bàn của đức Phật. 
Nhưng trong thời gian đó, mỗi ngày đức Phật đều phải nhập Thánh 
quả đều đặn. (trích trong Biết và Thấy, tr.406, Bài Giảng thứ 8 
“Những Ước Nguyện Của Đức Phật....” Pa Auk Sayadaw, Tỳ-kheo 
Pháp Thông dịch). 



Pháp Thế Gian 


77 


Phật Quả của ngài vậy. Ngày nay cũng có một số trường 
hợp người hành thiền ngăn được những hậu quả khốc liệt 
do những chứng bệnh nghiêm trọng gây ra. Chúng ta có thể 
nói rằng những trường họp này cũng giống như trường hợp 
khắc phục được bệnh tật nhờ nghe tụng kinh Thất Giác Chi 
hay thực hành minh sát mà Đức Phật và các vị A-la-hán 
ngày xưa đã làm vậy. 

Chúng ta có thể tìm được sự khuây khỏa và an ủi 
phần nào khi biết rằng ngay cả Đức Phật cũng phải đưong 
đầu với pháp thế gian về khổ thân này. Đặc biệt trong 
trường họp bệnh trầm kha hay những chứng bệnh kinh niên 
khó chữa, người thọ khổ nên suy xét như vầy “ Ngay cả 
Đức Phật còn không thế tránh khỏi cái loại pháp thế gian 
này. Thân phận như ta thì có thê nói được gì chứ? Tuy 
nhiên, Đức Phật chỉ bị khô thân chứ không bao giờ khô 
tâm. Vì thế ta củng sẽ cố gắng chịu đựng đế ngăn ngừa 
khổ tâm. ” Neu bạn có đủ khả năng để hành thiền, bạn nên 
suy nghĩ về thọ khổ bằng cách ghi nhận những cảm thọ khi 
chúng khởi lên đúng như chúng là, không để cho sân và 
những nghiệp phiền não khác lẻn vào. Đối với một người 
hành thiền có kinh nghiệm, họ hoàn toàn có thể chịu được 
thọ khổ này và tìm được sự khuây khởa trong đó. 

Điều quan trọng là phải loại bở những cảm giác ưu 
sầu bằng thiền minh sát vào cái lúc bạn biết rằng cái chết 
của mình đang đến rất gần hoặc biết rằng ngay cả nếu có 
bình phục thì bạn có thể sẽ mất hết năng lực cho sự sống và 
đời bạn kể như vô ích. Pháp (dhamma) là phưong thuốc tốt 
nhất để tự chữa khỏi những nồi thống khổ, cả về thể xác lẫn 
tinh thần, như vậy. 



Mahasi Sayadavv 


78 


Giả sử, bạn đang chịu đựng một chứng bệnh đau đầu 
kinh niên và rất khổ sở vì không kiếm đuợc loại thuốc 
công hiệu để chữa trị cho chứng bệnh ấy. Tuy nhiên, nếu có 
thuốc hay, sau khi uống thuốc, bệnh đau đầu chẳng bao lâu 
sẽ hết. Tuong tự, nếu bạn không có thuốc thiền bạn sẽ phải 
chịu khổ rất nhiều và kéo dài do chồng thêm cái khổ tâm 
lên đó. Đức Phật suy nghĩ nhu vầy: “Khổ hiện đang có mặt 
này là vô thường; đúng lúc nó sẽ biến mất. Cái ta gọi là 
‘Tôi ’, suy cho cùng, chỉ là sự kết hợp của Danh và sắc, 
không thường hằng, và thay đôi không ngừng. Sự kết hợp 
này là bất tịnh và không thế dựa vào chúng; nó hoàn toàn 
là khô. Vì có một sự thay đôi không ngừng của các hiện 
tượng (danh-sẳc) trong sự kết hợp này, nên bản chất của 
nó là vô ngã ‘anatta ’. ” Các đệ tử của Đức Phật cũng ghi 
nhận sự sanh và diệt của các hiện tuợng danh - sắc với 
chánh niệm và suy xét trên bản chất vô thuờng, khổ, và vô 
ngã của chúng, và nhu vậy biết đuợc sự thực đúng nhu nó 
là. Trong khi vị ấy ghi nhận nhu vậy, sẽ không có co hội 
nào cho khổ tâm xen vào, và cho dù nó có xuất hiện nó sẽ 
không kéo dài lâu. Với sự biến mất của khổ tâm, khổ thân 
cũng biến mất. Neu nó không biến mất, nó sẽ hoàn toàn có 
thể chịu đụng đuợc. 

Nguòi không cảm thấy hân hoan đối với các pháp 
thế gian tốt, cũng không cảm thấy buồn rầu đối với các 
pháp xấu là nguời đã thoát khỏi thuận (anurodha), và 
nghịch (virodha) hay thoát khỏi thích và ghét. Vì thế Đức 
Phật nói “ Khi thích và ghét đối vói các pháp thế gian đã 
được loại trừ, vị đa vãn thánh đệ tử của Phật thoát khỏi 
sanh, già và chết. ” 



Pháp Thế Gian 


79 


Theo cách hành thiền này, khi một người đắc các tuệ 
minh sát và đạt đến bốn thánh đạo trí; hay khi một người 
đạt đến đạo quả A-la-hán và đúng thời nhập vô dư Niết- 
bàn, lúc đó sẽ không còn sự hiện hữu mới, không còn sanh, 
không còn già, không còn chết, nữa. Ngoài ra, như Đức 
Phật nói, “vị ấy thoát khỏi sầu, bi, kho (thân), ưu (tâm) và 
não. ” 


Thoát Khỏi Mọi Khổ Đau 

• 

Sự giải thoát khỏi khổ vừa đề cập ở các phần trước 
chỉ là thoát khỏi cái khổ trong kiếp hiện tại. Khi một người 
trở thành bậc thánh A-la-hán và nhập vô dư Niết-bàn, tất cả 
mọi loại khổ sẽ biến mất và sự tịnh lạc sẽ được bảo đảm. 
Đức Phật đưa ra sự bảo đảm này trong phần kết luận. 

Kẻ vô văn phàm phu (puthujjana) không rõ biết bản 
chất vô thường, khổ, và vô ngã của những giai đoạn thăng 
trầm (sự thế hiện của pháp thế gian, lokadhamma), vì thế 
người ấy hân hoan khi các pháp thế gian tốt đến và cảm 
thấy đau khổ khi đối diện với những pháp thế gian xấu. Lúc 
gặp nghịch cảnh như vậy, người ấy bị tràn ngập với tham 
(lobha) và sân (dosa), phạm vào những nghiệp bất thiện, và 
vì vậy không thể thoát khỏi khổ đau. Tuy nhiên, đối với 
người có nghe pháp, nhận thức được những thăng trầm của 
cuộc đời hợp theo pháp thế gian, ghi nhận bản chất vô 
thường, khổ, và vô ngã của chúng với chánh kiến. Vị ấy 
không quá vui khi những pháp thế gian tốt đến trong cuộc 
sống cũng không chán chường khi lượt pháp thế gian xấu 
đến, và nhất là không để bị áp đảo bởi tham và sân. Vị ấy 


Mahăsi Sayadavv 


80 


tận dụng những cơ hội tốt để tạo thiện nghiệp và nhờ vậy 
có được phước báu, nhất là phước hành thiền. Vì thế, trong 
đời hiện tại vị ấy thoát khỏi khổ tâm, và khi vị ấy đắc đạo 
quả A-la-hán và nhập Niết Bàn, vị ấy hoàn toàn thoát khỏi 
mọi khổ đau. Người trí có được những đức như vậy. 

Theo Bài Kinh Hạnh Phúc 

Theo Hạnh Phúc Kinh (Mangaỉa Sutta), người trí 
không bị tác động bởi những cuộc tấn công của các Pháp 
Thế Gian, ngược lại, kẻ vô văn phàm phu sẽ bị kích động 
mãnh liệt. Đó là sự khác biệt lớn nhất giữa kẻ ngu và người 
trí. Vì thế Đức Phật nói: 

Phutthassa lokadhammehi, 

Cittam yassa na kampati. 

Asokam virajam khemarh, 

Etam mangamuttama. 

(‘Khi xúc chạm việc đời, 

Tâm không động, không sầu, 

Tự tại và vô nhiễm, 

Là phúc lành cao thượng.’ HT Viên Minh) 

“Dù bị tấn công bởi những thăng trầm của cuộc đời 
thuận theo pháp thế gian, tâm của bậc A-la-hán, hay tâm 
của vị đa văn đệ tử Phật, không có sự giao động. Không có 
sự sầu muộn; không bị những phiền não bao phủ; không có 
sự hiểm nguy hay sợ hãi, tâm ấy đã thoát khỏi sầu muộn, 


Pháp Thế Gian 


81 


phiền não hay đe dọa. Tâm ấy có đầy đủ phúc lành cao 
thượng.” 

Mọi người chúng ta nên đối diện những cuộc tấn 
công của pháp thế gian YỚi tâm vững chắc như tâm của vị 
A-la-hán. Muốn được như vậy, chúng ta phải thực hành để 
trở thành một bậc A-la-hán. Neu bạn không thể đạt đến giai 
đoạn ấy, hãy nồ lực để đạt đến giai đoạn bất lai, hay nhất 
lai hay nhập lưu. Tất nhiên trong ba giai đoạn này bạn 
không thể bất động hoàn toàn (trước các pháp thế gian), 
cũng không thể có sự ổn định trong tâm vì bạn chưa hoàn 
toàn thoát khỏi tham và sân. Tuy nhiên khi bạn đến được 
giai đoạn nhập lưu (sotãpan) bạn đã có đủ thông tin về 
pháp nhờ vậy bạn có thể thực hành minh sát, suy xét tưong 
đối tốt trên tính chất vô thường, khổ, và vô ngã của các 
hiện tượng và như vậy có thể chịu đựng được những cuộc 
tấn công của pháp thế gian. 

Ngay cả khi bạn chưa đạt đến giai đoạn nhập lưu, 
bạn vẫn có thể chịu đựng được những cuộc tấn công của 
pháp thế gian đến một mức độ nào đó nhờ hành thiền. Neu 
bạn phát triển được định tâm thêm nữa và hay biết rõ tính 
chất đặc biệt của các hiện tượng danh sắc và tin chắc rằng 
không có gì hấp dẫn trong các hiện tượng này, lúc đó bạn 
có thể chịu đựng được những cuộc tấn công của pháp thế 
gian tốt hon nữa. Neu định của bạn tiến triển thêm và nhận 
thức được các hiện tượng danh sắc tách biệt nhau và dưới 
dạng vô thường, khổ, và vô ngã, sức chịu đựng của bạn sẽ 
tăng cường thêm, và sẽ tìm được sự khuây khỏa nhiều hon. 

Neu trí thuộc thiền định (samãdhỉnãna) được phát 
triển thêm nữa, bạn có thể thấy rõ những thay đổi không 



Mahasi Sayadavv 


82 


ngừng trong chuồi nghiệp quả (hay thấy các hiện tượng 
danh sắc sanh và diệt không ngừng) của kiếp sống với thái 
độ xả, và đến giai đoạn này kể nhu bạn đã đắc Hành Xả Trí 
(sankhãrupekkhã hãna). Là nguời hành thiền, lúc đó bạn sẽ 
có đuợc sự thanh thản và giữ đuợc tâm bất động, không vui 
cũng không buồn truớc những thăng trầm hay thuởng phạt 
của pháp thế gian. Dù không đuợc đầy đủ nhu một bậc A- 
la-hán, nhung ít nhất bạn cũng có đuợc sự bình yên và 
thanh thản ở một mức độ nào đó. Neu bạn nỗ lực tu tập để 
phát triển trí tuệ minh sát, bạn sẽ đạt đến giai đoạn cuối 
cùng của A-la-hán thánh đạo trí (arahatta magga nãna) và 
trở thành một bậc A-la-hán, lúc đó bạn sẽ có đầy đủ phúc 
lành cao thirợng. Tất cả chúng ta nên nỗ lực để đạt đến giai 
đoạn cuối cùng của sự bất động tâm. 

Đen đây chấm dứt bài giảng về Pháp Thế Gian 
(Lokadhamma). Bài giảng này đuợc gởi đến toàn thể quý vị 
nhu một lời Chúc Mừng Năm Mới. cầu mong quý vị, 
những nguời đuợc nghe và đọc cuốn sách này với lòng 
kính trọng, có thể thực hành đức nhẫn nại và chịu đụng 
truớc các cuộc tấn công của pháp thế gian, để chúng đuợc 
đoạn trừ hoàn toàn, và sự an tịnh của Niết Bàn luôn luôn 
ngụ trị trong tâm quý vị! 


(Sadhu! Sadhu! Sadhu!) 



Pháp Thế Gian 


83 


Tại Sao Gọi Là Như Lai 
Sayadaw u Sĩlãnanda 

Chữ Tathãgata đã được chọn để đặt tên cho trung 
tâm thiền này (Như Lai Thiền Viện) 10 , vì thế sẽ rất thú vị 
khi chúng ta nghiên cứu ý nghĩa của từ ấy. Tôi nghĩ, tất cả 
thành viên của thiền viện này nên hiểu biết ý nghĩa của 
danh hiệu ấy, và mọi người sẽ thấy rằng có rất nhiều thông 
tin liên quan đến nó. Lý do tại sao từ Tathãgata lại đặc biệt 
đến nồi nó được xem như một từ đồng nghĩa với từ Phật 
(Buddha). về những từ đồng nghĩa, giống như tiếng Anh, 
ngôn ngữ PãỊi và Sanskrit rất phong phú. Neu như tiếng 
Anh có từ điển đồng nghĩa và phản nghĩa thì PãỊi và 
Sanskrit cũng có những tác phẩm tưong tự được biết đến 
như sách dừ vựng’. Văn hệ PãỊi có một cuốn sách gọi là 
Abhidhãnappadĩpikã mà phần lớn của cuốn sách là một sưu 
tập về những từ đồng nghĩa. Ngoại trừ phần cuối, cuốn 
sách có một ngàn hai trăm lẻ ba bài kệ. Ở đất nước 
Myanmar (Miến Điện) các học viên lóp nghiên cứu PãỊi, 
nhất là các vị sư, đều được trông đợi phải học thuộc lòng 
cuốn sách ấy. Những từ đồng nghĩa với từ Buddha (Phật) 
được liệt kê ở đầu cuốn sách đó, và Tathãgata là một trong 
số những từ đồng nghĩa ấy. Có cả thảy 32 danh hiệu khác 


0 Như Lai Thiền Viện (Tathagata Meditation Center), một trung tâm thiền 
do người Phật tử Việt Nam thành lập tại Calitornia Hoa Kỳ. 



Mahasi Sayadavv 


84 


nhau chỉ Phật (Buddha). Do đó không có gì ngạc nhiên khi 
thấy rằng Ân Giáo (Hindus) có tới một ngàn tên cho vị thần 
Vishnu của họ, và họ có một cuốn sách gọi là Một Ngàn 
Danh Hiệu của Vishnu. Có thể nói nguời ta sáng tạo ra 
những cái tên khác nhau để gọi các bậc đạo su của họ là do 
lòng sùng đạo và sự uyển chuyển trong ngôn ngữ. 

Mặc dù có ba muơi hai danh hiệu trỏ Phật (Buddha) 
nhung phổ biến nhất vẫn là Bhagavant hay Bhagavan (Thế 
Tôn). Mở đầu của hầu hết các bài kinh chúng ta thấy chữ 
Bhagava (Thế Tôn) thế cho chữ Phật. Nguời ta thuờng dịch 
chữ này là Thế Tôn, tức bậc đuợc thế gian tôn kính. Và có 
cả ngàn bài kinh (sutta) trong kinh tạng chúng ta thấy từ đó 
đuợc sử dụng rất nhiều lần. Mới đây, một số vị thầy đã tự 
giới thiệu mình là Thế Tôn (Bhagavan), nhung đối với một 
nguòi Phật tử, từ này chỉ nói đến Đức Phật, và không nguời 
nào trong giới Phật tử dám lấy danh hiệu Bhagavan. 

Còn về danh hiệu Buddha (Phật), vốn có nghiã là 
bậc đã giác ngộ hay thức tỉnh thì sao? Từ này cũng thuờng 
đuợc thấy trong Tạng Luật (Vinaya Pitaka), vốn là bộ suu 
tập về những điều luật và các học giới cho các vị sư, tu nữ 
và sa-di, trong đó từ Buddha đuợc dùng chung với từ 
Bhagavant. Vì thế trong văn kinh chúng ta thường gặp, 
‘Một thời Đức Phật, Thế Tôn trú tại kỉnh thành Vương 
Xả,...(Tena samayena buddho bhagavã rậịagahe 
viharati... ’), ở đây hai từ được dùng chung với nhau để nói 
về Đức Phật. 

Mặc dù từ Tathãgata không được dùng thường 
xuyên như hai từ kia, nhưng nó lại rất ý nghĩa, bởi vì bất cứ 



Pháp Thế Gian 


85 


khi nào muốn nói về mình Đức Phật đã dùng từ này. Có hai 
trường hợp trong kinh điển ở đây Đức Phật nói, “Ta là 
Phật”, hay “Hãy biết Ta như là một vị Phật, ” còn lại mọi 
trường hợp khác Ngài tự gọi mình là Như Lai (Tathãgata), 
chứ không bằng bất cứ danh hiệu nào khác. Sau khi giác 
ngộ, ngài đã trải qua bảy tuần lễ dưới cội Bồ Đe, sau đó đi 
đến noi cư ngụ của năm vị đệ tử đầu tiên (nhóm 5 vị Kỉều- 
trần-như) để giảng cho họ nghe bài kinh Chuyển Pháp 
Luân. Khi năm vị này nhìn thấy Đức Phật, họ không tin 
rằng ngài đã thành Phật, bởi vì họ nghĩ ngài đã rời bỏ pháp 
hành khổ hạnh mà theo họ là pháp hành đúng đắn đưa đến 
giác ngộ giải thoát. Vì thế khi Đức Phật đi đến, họ không tỏ 
ra tôn trọng lắm, và họ còn gọi ngài bằng tên riêng theo lối 
bằng hữu. Thấy vậy Đức Phật nói với họ, “Này các tỳ kheo, 
chớ có gọi Như Lai (Tathãgata) bằng tên riêng như vậy, 
chớ có gọi ta là hiền giả như vậy. Như Lai là bậc đáng tôn 
kỉnh và đã gỉac ngộ hoàn toàn. Hãy nghe đây, ta đã chứng 
được pháp Bất Tử. Bây giờ ta sẽ hướng dẫn cho các ngươi, 
ta sẽ dạy Pháp ấy cho các ngươi. ” Đức Phật đã lập đi lập 
lại ba lần như vậy để thuyết phục họ, và sau ba lần, Đức 
Phật hởi, “Này các tỳ kheo, Ta có từng bao giờ nói với các 
vị như thế này trước đây chưa? ” Cuối cùng, họ đã bị thuyết 
phục và gọi Đức Phật theo cách khác. Họ nói, “Bạch Tôn 
Giả (Bhante), chưa ”. Chữ Bhante có nghĩa là bậc đáng tôn 
kính (tôn giả). Như vậy chúng ta thấy rằng bất cứ khi nào 
Đức Phật muốn nói đến chính mình, ngài sẽ dùng chữ Như 
Lai. 


Vì danh hiệu Như Lai đã được chọn để đặt tên cho 
trung tâm thiền này, do đó tôi mong quý vị nên hiểu rõ ý 
nghĩa của từ ấy. Có thể nói Như Lai là một từ thích hợp vì 



Mahăsi Sayadavv 


86 


nó nói đến chính Đức Phật. Trong các bản chú giải, có rất 
nhiều nghĩa được gán cho từ này đến nỗi khó mà biết chính 
xác nghĩa nguyên thủy của nỏ là gì. Các nhà chú giải giải 
thích từ này rất rõ ràng và còn chia từ ra làm nhiều phần để 
giải thích thêm ý nghĩa. Một trong những bản chú giải đó 
đưa ra tám ý nghĩa của từ này, và thực sự có những thay 
đổi về hai ý nghĩa, vì thế chúng ta có cả thảy mười ý nghĩa 
cho từ Như Lai. 

Thứ nhất: Như lai có nghĩa là người đã đi đến giống 
như các vị Phật khác. Ở đây, tathã nghĩa là ‘theo cách 
tưong tự’, Yầgata, có nhiều nghĩa, song nghĩa chính ở đây 
là ‘người đã đi đến’ (thực ra chữ này là ãgata, nhưng do 
‘ã’ bị lược bỏ khiến cho chữ thành Tathãgata). Đe trở 
thành một vị Phật, vị Bồ Tát hay Đức Phật tưong lai phải 
thực hiện một lời phát nguyện và sau đó vị ấy còn phải 
được một vị Phật đưong thời thọ ký. Vị ấy phải hoàn thành 
mười pháp Ba-la-mật (pãramĩs), đó là bố thí, giữ giới, xuất 
gia, trí tuệ, tinh tấn, nhẫn nại, chân thật, quyết định, tâm từ, 
và tâm xả. Ngoài ra, vị ấy cũng phải hoàn thành năm pháp 
đại thí, các pháp tinh tấn (tiền nồ lực), chánh hạnh, thuyết 
pháp và thực hành vì lợi ích của các hàng quyến thuộc, 
v.v... trước đó. Đức Phật tưong lai cũng còn phải thực 
hành tứ niệm xứ và các pháp hành khác. Như vậy Đức Phật 
Gotama hiện tại của chúng ta đã trở thành một vị Phật 
giống như cách chư Phật quá khứ đã làm. Vì thế Tathãgata 
có nghĩa là người đã đến bằng con đường thực hành 
giống như các vị Phật khác. 

Mặc dù chúng ta nói đến người như vậy là Phật 
(Buddha), nhưng từ Buddha hay Phật vẫn không phải là tên 



Pháp Thế Gian 


87 


riêng của ngài. Tên của ngài là Siddhattha, và tộc tánh của 
ngài là Gotama. Chỉ sau khi giác ngộ, ngài mới được gọi là 
Đức Phật. Neu chúng ta muốn phân biệt ngài với các vị 
Phật khác chúng ta có thể gọi ngài là Đức Phật cồ Đàm 
(Gotama Buddha). Điều này là cần thiết bởi vì, như chúng 
ta đã thấy, ý nghĩa đầu tiên của Tathãgata là người đã đi 
đến giống như các vị Phật khác (tathã+ãgata). 

Thứ hai, Tathãgata có hai biến nghĩa. Một là người 
đã đi giống như các vị Bồ-tát (bodhisattas) khác. Ở đây chữ 
gata có nghĩa là ‘đi’, ‘sau khi đã đi’ hay ‘đã đi’. Quý vị có 
thể nhớ lại ý nghĩa của việc đi này trong cuộc đời Đức 
Phật. Ngay sau khi vừa sanh ra, ngài đã đứng thẳng dậy, 
nhìn chung quanh, và bước đi bảy bước theo hưởng bắc. Và 
rồi ngài tuyên bố, “Ta là bậc cao quý nhất trên thế gian 
Kinh điển nói rằng mồi vị Phật ra đời đều làm giống như 
vậy. Nghĩa là sau khi sanh ra, các vị đều bước đi giống 
nhau và đều tuyên bố những lời dũng cảm như vừa đề cập 
giống nhau. Vì, giống chư vị Bồ tát khác, Bồ tát Gotama 
của chúng ta đã đi theo cách như vậy nên được gọi là Như 
Lai. 


Biến nghĩa khác của nghĩa thứ hai là người đã đi 
giống như chư Phật khác. Ở đây, từ ‘người đã đi’ mang ý 
nghĩa của người đã bở lại đằng sau mọi phiền não. Như vậy 
từ này hàm ý rằng Đức Phật là một người đã đoạn trừ tất cả 
phiền não bất tịnh nhờ chứng đắc Phật quả. Vì vậy chữ ‘đã 
đi’ ở đây không có nghĩa là hành động đi của thân vật lý, 
mà là đã đạt đến mục đích nhò sức mạnh của trí tuệ. Trong 
văn hệ PãỊi, đi cũng có thể có nghĩa là tuệ tri. Động từ đi, 
trong cả Pãli lẫn Sanskrit, lúc đầu có nghĩa là ‘đi’ nhưng về 



Mahasi Sayadavv 


88 


sau nó còn mang nghĩa của “xảy ra, đạt đến, và biết (tuệ 
tri).” Trong ngữ cảnh này, gata (đi) có nghĩa là đã biết, và 
nhu vậy nghĩa thứ hai của Tathãgata là nguời đã đi bằng 
con đuờng trí tuệ, bằng con đuờng đoạn trừ phiền não, 
giống nhu các vị Phật khác. 

Thứ ba, Tathãgata có nghĩa là nguời đã đến, bằng 
con đuờng trí tuệ, bằng sự hiểu biết thục tính của vạn pháp. 
Đức Phật hiểu biết thấu đáo thực tính của các pháp hữu vi, 
nhu tứ đại (đất, nuớc, lửa, gió), thực tính của các danh 
pháp, nhu thức, xúc, thọ,... Ngài cũng biết rõ thực tính của 
của các thực tại vô vi, đó là Niết-bàn. Sở dĩ ngài hiểu biết 
thấu đáo đuợc thực tính của các pháp ấy là vì, trong lúc 
hành thiền tâm ngài nghiêng về tất cả đối tuợng, và khi 
tâm thành tựu định trên những đối tuợng ấy, Ngài thấy các 
đặc tính của chúng. Đây là mục đích của thiền Minh Sát 
(vỉpassanã). 

Ý nghĩa thứ tu, Tathãgata có hai biến nghĩa. Một, 
Nhu Lai là bậc đã tuệ tri Tứ Thánh Đế, đó là tuệ tri sự thực 
(thánh đế) về khổ, sự thục về nhân sanh khổ, sự thực về sự 
diệt khổ, và sự thực về con đuòng dẫn đến sự diệt khổ. Đức 
Phật là nguời đầu tiên khám phá ra Tứ Thánh Đe và sau đó 
truyền đạt chúng cho thế gian. Nhu vậy, Tứ Thánh Đe luôn 
luôn hiện hữu nhung bị (vô minh) che lấp cho đến khi một 
vị Phật ra đời và phát hiện ra chúng. Biến nghĩa khác, Nhu 
Lai là bậc đã biết rõ sự thực về quy luật duyên sanh. Ở đây, 
từ Tathãgata có nghĩa là Bậc hiểu biết chân lý (sự thực), và 
sự thực mà nó muốn nói đến là quy luật nhân quả hay pháp 
duyên sanh, một quy luật tuyên bố rằng mọi vật đều do 
duyên hay do một hiện tuợng khác nào đó tạo thành. Tất cả 



Pháp Thế Gian 


89 


các hiện tượng tâm lý và vật lý, tất cả các pháp hữu vi, đều 
dựa vào nhân duyên mà sanh khởi. Một pháp hay một sự 
kiện có thể là nhân hay duyên cho một pháp khác hay sự 
kiện khác theo nhiều cách. Đây là giáo lý trung tâm của 
Đạo Phật. 

Ở đây từ Tathãgata được chia làm hai, tatha và gata. 
Mầu tự ‘a’ ở cuối vần thứ hai trong ‘tatha’ không có dấu 
ngang ở trên nên là một âm ngắn (đoản âm). Khi tatha có 
đoản âm ‘a’ thì nó có nghĩa là ‘sự thực’. Còn khi tathã có 
trường âm ‘ã’, nó có nghĩa là ‘theo cách tuông tự’. Điều 
này hoàn toàn có thể nhận ra khi ta nghe hai âm cuối của 
chữ đó được phát âm khác nhau. Trường âm ‘ã’ được kéo 
dài khi phát âm, trong khi đoản âm, chữ ‘a’ không có dấu 
ngang ở trên, được phát âm ngắn hon. Ở đây chú giải chỉ 
nói rằng chữ ‘gata’ mang nghĩa của một bậc đã biết rõ hay 
một bậc đã tỉnh thức; chứ không nói bất cứ điều gì về lý do 
tại sao chữ tathagata lại trở thành tathãgata. Chúng ta có thể 
đoán chừng rằng âm ‘a’ của ‘tha’ đã được kéo dài ra, hoặc 
một trường âm ‘ã’ đã được chèn vào giữa tatha và gata vậy 
thôi. 


Thứ năm, Tathãgata có nghĩa là bậc đã biết rõ thực 
tại. Trong nội dung này ‘Tatha’ có nghĩa là thực tại, và gata 
biểu thị hành động thấy hay biết. Hon nữa, thực tại muốn 
nói ở đây là cảnh sắc (sắc trần), và các đối tượng 
khác,.. .sau khi đã được phân tích bởi Đức Phật như đáng 
mong muốn hay không đáng mong muốn, sau khi đã được 
thấy, nghe, tri giác, như quá khứ, hiện tại, vị lai, bên trong, 
bên ngoài,... tất cả những pháp ấy được phân tích như vậy 
là thực tại hay phi thực tại. Có thể nói Đức Phật đã biết các 



Mahasi Sayadavv 


90 


đối tượng ấy trên mọi khía cạnh của chúng. Do đó Ngài 
được gọi là Như Lai, bậc đã biết về thực tại một cách thấu 
suốt, biết trên mọi phương diện (tatha+gata, ‘a’ của tatha 
được đổi thành ‘ã’). 

Thứ sáu, Tathãgata có nghĩa là người chỉ nói những 
sự thực, người mà lời nói luôn đúng với sự thực. Ở đây 
cũng vậy, chúng ta có từ ‘tatha’ với đoản âm ‘a’ ở âm tiết 
thứ hai. Đức Phật là một nhà diễn thuyết vĩ đại, hàng ngày 
ngài giảng dạy không biết mệt mỏi. Chú giải nói rằng ngài 
nói nhiều tới mức, nếu chúng ta cố gắng sưu tập những lời 
ngài nói thành kinh sách, có thể chứa đầy cả thư viện. Chú 
giải cũng nói rằng Ngài có thể nói nhanh hơn người bình 
thường gấp 128 lần, và chúng ta chỉ có thể hình dung được 
điều này nếu chúng ta nghĩ tới vận tốc của một chiếc máy 
tính thời nay. Hai tháng sau khi Giác Ngộ, ngài bắt đầu đi 
thuyết giảng và tiếp tục thuyết giảng cho đến khi Ngài nhập 
diệt Niết-bàn. Ngay cả trong giờ phút lâm chung, khoảng 
hai tiếng đồng hồ trước lúc nhập diệt ngài còn dạy đạo cho 
Subhadda, người đệ tử cuối cùng củ ngài. Đối với người 
Phật tử, mọi điều ngài nói đều là sự thực, và vì vậy ngài 
được gọi là người mà lời nói luôn xác thực (tatha+gada hay 
ãgada; d>t, và trường âm ‘ã’ được xen vào nếu phần thứ 
hai là ‘gada’). 

Thứ bảy: Tathãgata cỏ nghĩa là người làm đúng như 
vậy, tức người mà hành động của họ tương họp với lời nói 
và lời nói của họ tương họp với hành động (người nói như 
thế nào làm như thế ấy và làm như thế nào nói như thế ấy). 
Đây là một đức tính rất đáng khâm phục, một đức tính rất 
hiếm thấy nơi con người. Hầu hết mọi người đều có những 



Pháp Thế Gian 


91 


sự mâu thuẫn sâu xa giữa lời nói và hành động của họ - 
thậm chí họ còn nói với con cái hay đệ tử của họ rằng, 
“Hãy làm những gì ta nói, đừng làm những gì ta làm. ” 
Thật khó để sống theo cách chúng ta muốn sống, và cũng 
thật khó để thừa nhận sự thực về những hành động của 
chúng ta, ngay cả với bản thân chúng ta. Chúng ta luôn 
luôn có một bộ quy tắc cho những nguời khác, và bộ quy 
tắc khác cho bản thân mình. Có câu chuyện kể về vị su nọ 
luôn luôn có thái độ rất thản nhiên về sự chết. Bất cứ khi 
nào thân quyến hay bạn bè của ai đó chết, vị su này luôn 
nói rằng, ‘ Khóc lóc làm gì. Đó chỉ là bản chất của đời 
sống thôi mà. ’ Nhung đến khi mẹ của vị su ấy chết, vị ấy 
khóc rất nhiều. Những đệ tử của vị ấy hỏi lý do tại sao vị ấy 
lại khóc trong khi luôn luôn khuyên họ hãy chấp nhận cái 
chết một cách thản nhiên. Vị ấy trả lòi, ‘ Lần này là vì 
chính mẹ của tôi chết. ’ Đức Phật không có thái độ giống 
nhu vậy. Đức Phật làm những gì ngài dạy và dạy những gì 
ngài làm. Đây là một tấm guong tốt cho chúng ta noi theo. 
Vì chúng ta là những thành viên của Nhu Lai Thiền Viện, 
chúng ta nên hành những gì chúng ta nói và nói những gì 
chúng ta hành. Chúng ta không nên bảo ai đó đến đây để 
hành thiền trừ phi chính chúng ta đã thực hành. Sau khi 
chúng ta thực hành chúng ta mới có thể khuyến khích 
những nguời khác, noi theo tấm guong của Đức Phật. Nhu 
vậy Đức Phật đã hành những gì ngài dạy và dạy những gì 
ngài hành, và chính vì điều này ngài đuợc gọi là Nhu Lai. 
Trong ngữ cảnh này, gata mang nghĩa của một nguời đã 
làm hay đã hành (tathã + gata). 

Thứ tám, Tathãgata có nghĩa là nguời thống lĩnh thế 
gian nhờ có thuốc chữa (agada) đích thực. Thuốc chữa 



Mahasi Sayadavv 


92 


trong nội dung này muốn nói tới cả sự thiện xảo của lời dạy 
lẫn sự tích lũy các công đức. Lời dạy của Đức Phật đuợc 
xem là thiện xảo bởi vì ngài là một nhà diễn thuyết rất hùng 
biện, khéo léo và hiệu quả. Ngài dạy đạo theo nhiều cách 
khác nhau, và ngài có thể diễn đạt lại bức thông điệp của 
ngài bằng nhiều cách khác nhau để giúp mọi nguời hiểu. 
Ngài giới thiệu giáo pháp của ngài với sự đa dạng và, vì 
ngài có nhất thiết trí (Sabbaiĩnutãnãna — ty] £p ệg), ngài biết 
tùy nguời mà thuyết loại pháp nào cho phù hợp và biết tùy 
thời đua ra một lời dạy nào đó để sẽ đem lại hiệu quả cao 
nhất. Nhu vậy, ngài giống nhu một vị luong y biết phải cho 
thuốc gì và cho vào lúc nào thì thích hợp. Đó là lý do tại 
sao lời dạy của ngài luôn luôn hiệu quả. Ở đây chữ thiện 
xảo mang những ý nghĩa sau: phong phú, nghiêm trang, 
hợp thời, khéo léo và giản dị. 

Một ví dụ về cách trình bày đa dạng của Đức Phật 
trong một giáo lý mang tính triết lý sâu xa mà chúng ta có 
thể thấy là giáo lý về năm uẩn. Đức Phật dạy rằng tất cả 
pháp hữu vi đều do năm uẩn (pancakkhandha) cấu thành, 
đó là sắc, thọ, tuởng, hành và thức uẩn. Nhung vào những 
lúc khác, cũng ý niệm này ngài lại dạy bằng định thức 
mười hai xứ, đó là, nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân 
xứ, ý xứ và các đối tuợng tuong ung của chúng như, sắc 
xứ, thinh xứ,...Và cũng pháp hữu vi ấy, những lúc khác 
ngài gọi bằng 18 giới, hoặc 22 quyền. Song tất cả đều 
giống nhu nhau. Sở dĩ Đức Phật phải làm điều này là vì 
mồi người quen nghe những từ khác nhau và những thể loại 
ngôn ngữ khác nhau. Neu người ta được nghe một lời giải 
thích bằng ngôn ngữ quen thuộc đối với họ, chắc chắn họ 
sẽ hiểu nó tốt hon. Đức Phật biết tâm và cảm giác của 



Pháp Thế Gian 


93 


những người đang nghe ngài thuyết giảng, vì thế ngài đã 
phát triển sự thiện xảo trong việc giảng dạy như một khí cụ 
nhằm giúp người ta chứng ngộ. Như vậy ngài được gọi là 
bậc có phưong tiện thiện xảo và thuốc chữa đích thực để 
chữa lành bệnh khổ của chúng sanh. 

Nghĩa khác của thuốc chữa (agada) là sự tích lũy các 
công đức. Đức Phật có một sự tích lũy công đức không thể 
tính kể, những công đức này ngài đã thâu thập qua nhiều 
kiếp sống trong nồ lực trở thành Phật của ngài. Với số công 
đức vô lượng này, ngài cố gắng để chữa lành tâm bệnh của 
các chúng sanh. Đó là ngài chỉ cho họ cách để đoạn trừ 
phiền não, những bất tịnh của tâm vốn làm cho họ đau khổ. 

Chính nhò sự thiện xảo của lời dạy và sự tích lũy 
các công đức này mà ngài đã thống lĩnh thế gian một cách 
hiệu quả. Vì thế ngài được gọi là Như Lai (Tathãgata = 
tatha + agada; d>t). 

Như vậy chúng ta có tám ý nghĩa của từ Như Lai - 
và sẽ là mười nghĩa nếu chúng ta xét đến những biến nghĩa 
của nghĩa thứ tư và thứ tám. Bây giờ, nếu có ai hỏi quý vị 
Tathãgata nghĩa là gì, quý vị sẽ nói, “Tôi không biết — vì 
có quá nhiều nghĩa!” Tuy nhiên quý vị có thể chọn một 
trong nhiều nghĩa ấy để giải thích. Nói chung Tathãgata là 
một từ rất phong phú và chứa đựng nhiều thành tố của giáo 
pháp Đức Phật. 

Đen đây tôi sẽ trích dẫn một số bài kệ trong Pháp Cú 
(Dhammapada) do ngài Trưởng Lão Narada dịch (Buddhist 
Publication Society, 1978), trong đó Đức Phật nói về bản 
thân ngài và tất cả chư Phật khác như các đấng Như Lai, 



Mahasi Sayadavv 


94 


một số bài kệ còn nói về tầm quan trọng của Tứ Thánh Đe, 
Bát Thánh Đạo, và tầm quan trọng tối thượng của sụ nuơng 
tựa vào chính mình và tụ chứng. Ngay cả với tất cả năng 
lực mà các đấng Như Lai có, các ngài cũng không thể 
chuyển những chứng đắc tâm linh của mình sang người 
khác được - mồi cá nhân phải tự nồ lực để đạt đến sự giải 
thoát cho chính mình. 

1. Maggãnatthangiko settho, 
saccãnam caturo padã; 
virãgo settho dhammãnam, 
dvipadãnanca cakkhumã. (PC. 273) 11 

"Tám chánh, đường thù thắng, 

Bốn câu (Tứ Đế), lý thù thắng. 

Ly tham (Niết Bàn), pháp thù thắng, 

Giữa các loài hai chân, 

Pháp nhãn, người thù thắng." 

2. Eseva maggo natthahno, 
dassanassa visuddhiyã; 
etanhi tumhe patipajjatha, 
mãrassetam pamohanam. (PC. 274) 12 


11 The best of paths is the Eighttold Path 
The best of truths are the four Sayings 
Non-attachment is the best of State. 

The best of bipets is the Seeing One. 

12 This is the only way 

There is non other for the purity of Vision 
Do you follow this path 



Pháp Thế Gian 


95 


"Đường này, không đường khác 
Đưa đến kiến thanh tịnh. 

Neu ngươi theo đường này, 

Ma quân sẽ mê loạn." 

3. Etanhi tumhe patipannã, 
dukkhassantam karissatha; 
akkhãto vo may ã maggo, 
annãya sallakantanam. (PC.275) 13 

"Neu người theo đường này, 

Đau khổ được đoạn tận. 

Ta dạy người con đường. 

Với trí, gai chướng diệt." 

4. Tumhehi kiccamãtappam, 
akkhãtãro tathãgatã; 
patipannã pamokkhanti, 
jhãyino mãrabandhanã. (PC.276) 14 


This is the bevvilderment of Mãra. 

13 Entering upon the Path, 

You will make an end of pain. 

Having learn the removal of throns. 

Here I taught you the Path. 

14 Striving should be done by yourselt, 
The Tathãgata are only teachers. 

The meditative ones, who enter the way, 
Are delivered from the bonds of Mãra. 




Mahasi Sayadavv 


96 


"Người hãy nhiệt tình làm, 

Như Lai chỉ thuyết dạy. 

Người hành trì thiền định 
Thoát trói buộc Ác ma." 

Con đường thù thắng nhất trong các con đường Đức 
Phật muốn nói là Bát Chánh Đạo (Con Đường Bát Chánh 
hay Trung Đạo), mà Ngài đã khám phá và thực hành, nhò 
đó ngài đạt đến sự giác ngộ. Khi người hành thiền thực 
hành Minh Sát (vipassanã’), họ đang đi trên Con Đường Bát 
Chánh. Tám nhân tố của con đường ấy là chánh kiến, 
chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh tinh tấn, chánh niệm, và chánh định. Chánh tin tấn 
được xem là cần thiết để giữ Tâm trên đề mục thiền, có thể 
đó là sự phồng lên và xẹp xuống của bụng hay hoi thở vô- 
ra, hay trong thiền minh sát, đối tượng nào nổi bật nhất vào 
lúc đó. Với tinh tấn thích hợp, tâm tìm ra đối tượng, và đây 
là chánh niệm. Chánh định có mặt khi tâm khan khít với 
đối tượng. Không có tinh tấn, không thể có niệm, và không 
có nệm, không thể có định. Với định, người hành thiền có 
thể thấy thực tánh của các pháp — tính chất vô thường, 
khổ, và vô ngã của mọi hiện tượng. Đó là chánh kiến. Nhân 
tố thứ hai của Bát Chánh Đạo là Chánh Tư Duy, trong thiền 
nó chính là Tầm (vitakka), một tâm sở được dạy trong Vi 
Diệu Pháp. Tâm sở này có nhiệm vụ hướng tâm đến đối 
tượng, và không có nó, không thể có niệm, định, hay tuệ 
(chánh kiến). Có thể nói năm nhân tố (chánh kiến, chánh tư 
duy, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định) luôn luôn làm 
việc cùng nhau. Ba nhân tố khác — chánh ngữ, chánh 
nghiệp, và chánh mạng — thuộc về lãnh vực giới (sĩla), và 
chúng cần phải được hoàn tất trước khi hành giả bắt đầu 



Pháp Thế Gian 


97 


hành thiền. Như vậy cả tám nhân tố này phải làm việc 
chung với nhau khi hành giả hành thiền và đắc định. Đây là 
con đòng thù thắng nhất trong các con đường. 

Bốn Câu muốn nói đến Tứ Thánh Đế, và ở đây Đức 
Phật tuyên bố Tứ Thánh Đế là thù thắng nhất trong các sự 
thực (Đe). Tất nhiên có thể có những sự thực hay những sự 
thỏa thuận của quy ước, và từ PãỊi, Sacca trỏ sự thực cũng 
muốn nói đến tất cả những sự thực theo quy ước này. 
Nhưng Tứ Thánh Đe (Bổn Sự Thực Cao Quỷ) được xem là 
quan trọng nhất trong các sự thực.Cũng trong bài kệ Pháp 
Cú này, Đức Phật tuyên bố rằng vô tham hay ly tham 
(virãgo) là pháp thù thắng nhất trong các pháp, và ngài liên 
hệ nó với trạng thái Niết-bàn, sự dập tắt mọi khổ đau. Bài 
kệ tiếp tục bằng cách tuyên bố rằng Đức Phật, Bậc đã thấy 
Chân Lý, là thù thắng nhất trong các chúng sanh, dù là 
người hay chư thiên, bởi vì Ngài đã khám phá ra con đường 
giải thoát và tiết lộ nó cho thế gian. 

Trong bài kệ tứ hai, Đức Phật tuyên bố rằng Tứ 
Thánh Đe và Bát Chánh Đạo, vốn có thể được tóm tắt trong 
Tứ Niệm Xứ, là con đường độc nhất để tịnh hoá tâm, con 
đường độc nhất để thấy các pháp đúng như chúng thực sự 
là. Nhò thực hành chánh niệm và thiền Minh Sát, cái nhìn 
của chúng ta được tịnh hoá và chỉ lúc đó chúng ta mới có 
thể thấy các pháp một cách đúng đắn. Bằng con đường này, 
hành giả dứt mình ra khỏi những phiền não. 

Trong bài kệ thứ ba, Đức Phật tuyên bố rằng con 
đường này sẽ cho người ta khả năng trở thành người giác 
ngộ và chấm dứt hoàn toàn mọi khổ đau. Sau đó Đức Phật 
còn xác nhận rằng Ngài đã học hay đúng hon đã tự mình 



Mahasi Sayadavv 


98 


khám phá ra cách “loại bở những cây gai,” nghĩa là loại bỏ 
những phiền não — Ngài không học nó từ người nào khác 
hay không tiếp nhận nó từ bất cứ một truyền thống nào cả, 
ngài cũng không học nó bằng sự suy đoán đon thuần. 
Những gì Đức Phật dạy đã được ngai học từ chính sự thực 
hành và kinh nghiệm của ngài, và sự thực hành này cuối 
cùng đã dẫn đến trí tuệ thâm sâu của ngài. 

Bài kệ thứ tư rất quan trọng và nó đưa chúng ta trở 
lại với từ Như Lai (Tathãgata). Trong bài kệ này chúng ta 
thấy Đức Phật nói về mình như đức ‘Như Lai’. Đức Phật 
tuyên bố rằng người hành thiền phải tự mình nồ lực — các 
đấng Như Lai hay các vị Phật chỉ là người thầy chỉ đường 
và không thể làm trọn công việc cho người khác được. 
Trong những lời dạy của Đức Phật, không có chồ nào nói 
về việc một người truyền sự chứng đắc tâm linh sang người 
khác. Ngay cả bản thân Đức Phật cũng vậy, với tất cả sự 
chứng đắc tâm linh cao tột và lòng bi mẫn vô biên của ngài, 
không thể ban sự chứng đắc, trí tuệ và sự hiểu biết của ngài 
cho người khác được. Những gì Đức Phật dạy hoàn toàn 
phải được thực chứng như kinh nghiệm tự thân trong mồi 
người. Một số người tin rằng trí tuệ hay các trạng thái thiền 
có thể đem chia xẻ hay ban cho người khác, nhưng theo 
Đức Phật, điều này là bất khả. Sức mạnh của Định 
(samãdhi) cần thiết để thể nhập vào sự thực, là một trạng 
thái tâm xuất hiện bên trong một người, trạng thái tâm này 
là tài sản của riêng người ấy—không ai có thể lấy đi được, 
và người ấy cũng không thể cho nó đến người khác được. 
Không một người nào có thể lấy được kiến thức hay sự 
hiểu biết của chúng ta. Trí này người hành thiền phải tu tập 
bằng chính nồ lực của mình, nhưng họ không thể đem cho 



Pháp Thế Gian 


99 


nó như một món quà, mặc dù họ có thể chia xẻ hoặc dạy 
cho người khác cách làm thế nào để có được nó. 

Khi Đức Phật chứng đắc giác ngộ, ngài đã đoạn trừ 
các phiền não trong tâm. Nhưng Đức Phật không thể đi vào 
trong tâm của người khác để đoạn trừ phiền não cho họ, 
mặc dù vì lòng đại bi chắc chắn ngài rất muốn làm như 
vậy. Neu ngài có thể làm điều đó cho chúng ta, thì bây giờ 
tất cả chúng ta là Phật hết rồi. Đức Phật dạy chúng ta phải 
tự mình nồ lực, chư Phật chỉ là người thầy chỉ đường, 
không phải vì ngài muốn giữ độc quyền sự giác ngộ cho 
riêng ngài, mà vì sự giác ngộ này chỉ có thể được đạt đến 
bằng nồ lực cá nhân của tự thân mồi người. Chỉ bằng cách 
hành thiền người ta mới có thể chứng đắc giác ngộ. Các 
đấng Như Lai chỉ là bậc đạo sư — các ngài không thể thực 
hành thế cho đệ tử của mình được. Một vị bác sỹ có thể kê 
toa thuốc, nhưng không thể uống nó thay cho bệnh nhân. 

Tôi sẽ chấm dứt bài giảng với một câu kệ pháp cú 
khác nhấn mạnh đến sự cần thiết phải phấn đấu theo lời dạy 
của các đấng Như Lai. Đây là bài kệ số 280 nằm trong 
Phẩm XX của Pháp Cú, nhấn mạnh đến sự cần thiết phải nồ 
lực nhất là đối với những hành giả trẻ. 

Utthãnakãlamhi anutthahãno, 
yuvã balĩ ãlasiyan upeto; 
samsanna sankappamano kusĩto, 
pannãya maggan alaso na vindati. 15 


15 The inactive idler who strives not when he should strive, 
who, though young and strong, is slothful, 
with (good) thoughts depressed, 



Mahasi Sayadavv 


100 


"Khi cần, không nỗ lực, 

Tuy trẻ mạnh, nhưng lười 
Chí nhu nhược, biếng nhác. 

Với trí tuệ thụ động, 

Sao tìm được chánh đạo?" 

Đức Phật đã nói lên bài kệ này nhân dịp một vị Tỳ 
kheo nọ cảm thấy không thể chịu đựng được đời sống tu 
tập trong rừng. Các vị Tỳ-kheo khác đã phải bở vị ấy lại tu 
viện và lên đường vào rừng hành thiền. Khi các vị trở về, 
Đức Phật khen ngợi họ, nhưng ngài không khen vị Tỳ-kheo 
ở lại tu viện. Điều này khiến vị tỳ kheo ấy cảm thấy hổ thẹn 
và muốn thực hành, nhưng khi vị ấy nồ lực hành thiền, vị 
ấy lại roi vào hôn trầm và bị té xuống đất gãy chân. Đức 
Phật nói lên bài kệ này nhằm làm sáng tỏ một điều hết sức 
quan trọng là khi có co hội, khi tuổi đời còn trẻ và khỏe 
mạnh hãy cố gắng hành thiền đừng nên trì hoãn hay lười 
biếng. Vì lẽ các đấng Như Lai đều dạy: ‘Các ngươi hãy tự 
mình nỗ lực (đế chứng ngộ), Như Lai chỉ là người chỉ 
đường ’, do đó điều khẩn thiết là chúng ta phải nồ lực tu tập 
không nên trì hoãn. 

Đừng đợi đến lúc tuổi già — việc thực hành sẽ khó 
khăn hon khi chúng ta lớn tuổi. Lời dạy của Đức Phật là để 
thực hành chứ không phải để chúng ta nghiên cứu hay đọc 
tụng suông. Giáo pháp sẽ chỉ hữu ích nếu bạn thực hành nó 
và thực chứng chân lý cho chính mình. Một số người trẻ 
ngày nay hay trì hoãn, nghĩ rằng họ còn có nhiều thời gian, 


does not by wisdom realize the Path 




Pháp Thế Gian 


101 


nhưng nếu cho đến 50 tuổi mà họ vẫn không khởi sự thi họ 
sẽ không gặt hái được kết quả gì khi họ 50. Và nếu họ bị 
bịnh trước 50, họ sẽ để lỡ mất cơ hội thực hành của họ. Do 
đó điều quan trọng đối với chúng ta là phải thực hành ít 
nhất một tiếng mồi ngày, và rồi đi vào độc cư hành thiền 
khi có thể. Việc thực hành sẽ giúp chúng ta ổn định trong 
cuộc sống, cả đời sống tâm linh lẫn đời sống hàng ngày. 
Chúng ta không thể giũ sạch mọi phiền não ngay lập tức, 
nhưng nếu chúng ta hành thiền mỗi ngày một ít, chúng ta 
vẫn có thể ngăn được những phiền não không cho chúng 
sanh khởi và làm cho chúng suy yếu đến một mức nào đó. 
Trí tuệ, Đức Phật nói, chỉ đến qua con đường thực hành. 
Khi nó đến, nó trở thành của riêng bạn. Sự hiểu biết mang 
tính tri thức đơn thuần về lời dạy của Đức Phật sẽ không 
làm cho bạn trở nên tốt hơn. Đó là những gì được hàm ý 
khi Đức Phật nói: hãy tự mình nồ lực, các đấng Như Lai 
chỉ là thầy chỉ đường. Ở đây Đức Phật muốn nói rằng bạn 
phải thực hành: chỉ có hành thiền người ta mới được giải 
thoát khởi những trói buộc của Ma Vương. Kiến thức do 
nghe qua người khác rất hạn chế ngay cả nếu bạn biết hết 
tất cả những cuốn sách pháp. Còn trí tuệ đích thực, paiĩnã, 
không thể có được từ việc đọc, hay nghiên cứu, hay ghi 
nhớ; nó là kinh nghiệm trực tiếp sẽ giúp bạn loại trừ các 
phiền não của tâm. Chỉ có kinh nghiệm thiền đích thực này 
mới có thể làm cho chúng ta tiến bộ trên con đường giác 
ngộ. 


TV. Viên Không Tháng 
5 năm 2015 



Mahasi Sayadavv 


102 


Danh sách Hùn Phước In Kinh 

- Sư Viên Trí; Sư Thiện Giàu 

- Cô Tu Nữ Diệu Tâm và các con cháu; sc Huyền Nghi, 
sc Liễu Tâm; Cô Nhu Nguyện (Phòng phát hành chùa Bửu 
Long); GĐ TN Diệu Chau; 

- Tp. Hồ Chí Minh: GĐ cô giáo Lan, Trung+Thủy Tiên; 
Anattã Diệu Phương, GĐ Lê Thị Phiếu; GĐ Ma Bản; GĐ 
Ma Văn Lợi, GĐ Võ Thị Hòa, GĐ Tăng Quý - Hà Thị 
Nhung, Ma Văn Bi, Ma Hoàng Thắng, Ma Thị Hòa- 
Nguyễn Ngọc Lương, bé Nguyễn Ngọc Như, GĐ Nguyễn 
Thị Kim Hoàn; GĐ Ma Thị Nhung; GĐ Trần Thị Hoa; GĐ 
Hồng Thị Nhơn; GĐ Trần Văn Nam; GĐ Phạm Ngọc 
Francois; GĐ Hồng Tuấn; GĐ Lê Thị Huệ (HH Lê Trung 
Thành); GĐ Lâm Thanh Thảo; GĐ Nguyễn Thị Bạch 
Tuyết; GĐ Nguyễn Thị Thanh Thủy; GĐ Nguyễn Thị Đấu; 
GĐ Hạnh Hoàng; GĐ Phạm Thị Thanh Thanh-Phụng; Trần 
Thị Lắm, Nguyễn Thanh Quang; Nguyễn Trí Dũng, Tống 
Thị Phương Thảo, Nguyễn Anh Quân, GĐ Lâm Thị cẩm 
Tú; GĐ Diệu Hương và các con Như An, Hữu Hiệp; Cô 
Ngọc Châu; GĐ Trần Tông, Vương Lệ Nga; Bá Học (Cầu 
an mẹ Bạch Thị Đức); GĐ Sư Viên Thành (Punna Idhi); 
GĐ Tâm Chơn (chùa Pháp Bảo Mỹ Tho) 

- An Giang: GĐ Đào Điều; GĐ Cường Dung; 

- Hà Nội: GĐ Viên Chánh + Minh Huyền (Hà Giang); GĐ 
Hoa Minh, anh Thành (Hà Nội); GĐ Trần Thị Thanh 
Hương, Trần Duy Minh; 



Pháp Thế Gian 


103 


Như Lai và Pháp Thế Gian 

Mahasĩ Sãyãdaw 
Tỳ-kheo Pháp Thông Dịch 
osgoCũlosgo 

HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM 
NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 
65 Tràng Thi, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
ĐT: 04.39260024 - Fax: (04) 39260031 
Chịu trách nhiệm xuất bản: GĐ BÙI VIỆT BẮC 
Chịu trách nhiệm nội dung: TBT LÝ BÁ TOÀN 
Biên tập: NGUYỄN THẾ VINH 
Sửa bản in: Tỳ kheo Pháp Thông 
Trình bày: Nguyễn Tôn 
Bìa: Sumanã Kim Lan 
Đối tác Liên Ket 

Lê Minh Thủy Tiên TP Hồ Chí Minh 


In 1.000 cuốn, khổ 14X20cm tại Xí Nghiệp In Fahasa. 
Số đăng ký KHXB: 

In xong và nộp lưu chiểu quý: 





Mahasi Sayadavv 


104 



